Tương Ung Bộ Kinh 


(Samyutta Nikàya) 


Tập 3 
Thiên Uân 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương I: Tương Ưng Uẫn 


A. Năm Mươi Kinh Căn Bản 


I. Phẩm Nakulapità 


L. Nakulapità (Tạp, 5.5 Trưởng Giả, Đại 2,33a) (Tăng 13.4, 
Đại 2,573a) (S.11,l) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại núi 
Cá Sâu, rừng Bhesaka, vườn Nai. 


2) Rồi gia chủ Nakulapità đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bịnh hoạn, luôn luôn ốm đau. 
Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các 
vị Tỷý-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy 
giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng 
dạy cho con! Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


4) -- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bịnh hoạn, ốm 
đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này Gia chủ, 
lại tự cho là không bịnh, dầu chỉ trong một giây phút; người 
ấy phải là người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải 


6 Chương I: Tương Ung Uẩn 





học tập như sau: "Dầu cho thân tôi có bịnh, tâm sẽ không bị 
bịnh". Như vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải học tập. 


5) Rồi gia chủ Nakulapità sau khi hoan hý, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 


6) Tôn giả SàrIputta nói với gia chủ Nakulapità đang 
ngôi một bên: 

-- Này Gia chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 
tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải hôm nay 
Gia chủ đôi diện với Thê Tôn, được nghe pháp thoại? 


-- Làm sao không thể như vậy được, thưa Tôn giả? 
Hôm nay, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bât tử, nhờ 
Thê Tôn giảng cho pháp thoại! 


-- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được rưới với 
nước bât tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại? 


7) -- Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thê Tôn: 


"_- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bịnh hoạn, luôn luôn ốm đau. 
Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các 
Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giáo giới 
cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy cho con! 
Nhờ vậy con được hạnh phúc, an lạc lâu dài!" 


Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thê Tôn nói với con: 


-- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia 
chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bịnh hoạn, ôm yêu, bị 
nhiễm ô che đậy. AI mang cái thân này, này Gia chủ, lại tự 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 7 





cho là không bịnh, dầu chỉ trong một giây phút; người ấy 
phải là người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải 
học tập như sau: 'Dâu thân tôi có bịnh, tâm sẽ không bị 
bịnh!" 


Như vậy, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất tử, 
nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại. 


8) -- Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 
như sau: "Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bị 
bịnh và tâm cũng bị bịnh? Cho đến như thế nào là thân bị 
bịnh, nhưng tâm không bị bịnh không?" 


9) -- Thưa Tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe 
tận mặt Tôn giả Sàriputta ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, 
nêu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý nghĩa của lời nói 
này! 

10) -- Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghiệm, ta sẽ nói. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Nakulapità vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

11) Tôn giả SàrIputta nói như sau: 

-- Thế nảo, này Gia chủ, là thân bịnh và tâm bịnh? 


12) Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta". 
Do bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta." khi sắc biến hoại, đôi 


8 Chương I: Tương Ung Uẩn 





khác; do sắc biên hoại, đôi khác, nên vị ây khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não! 


13) VỊ ẫy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. VỊ ẫy bị 
ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám ảnh: "Thọ là ta, 
thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đổi khác; nên do thọ biến 
hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


14) Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta". Do bị 
ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại, 
đổi khác; nên do tưởng biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên 
sầu, bi, khô, ưu, não! 

15) Vị ấy quán các hành như là tự ngã hay tự ngã như 
là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành là 
của ta". Do bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta" 
khi các hành biến hoại, đổi khác; do các hành biến hoại, đổi 
khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


16) Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ ấy 
bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta" khi thức biến hoại, đôi 
khác; nên do thức biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bị, 
khổ, ưu, não! 


17) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bịnh và tâm có 
bịnh. 

18) Thế nào, này G1a chủ, là thân có bịnh nhưng tâm 
không có bịnh? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 9 





19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu rõ 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân nhân, thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, không 
quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. VỊ â ấy không bị ám ảnh: 
"Sắc. là ta, sắc là của ta". Do vị ây không bị ám ảnh: "Sắc là 
ta, sắc là của ta" khi sắc biến hoại, đổi khác; nên không do 
sắc biến hoại, đổi khác mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


20) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. VỊ ẫy 
không bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta". Do vị ây không 
bị ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đôi 
khác; nên không do thọ biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sâu, 
bi, khổ, ưu, não! 


21) Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta". 
Do vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta" khi 
tưởng biến hoại, đổi khác; nên không do tưởng biến hoại, đôi 
khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
các hành. VỊ ây không bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành 
là của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Các hành là ta, các 
hành là của ta" khi các hành biến hoại, đổi khác; nên không 
do các hành biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não! 

23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ 
ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta". Do vị ấy 


10 Chương I: Tương Ung Uẩn 





không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta" khi thức biên 
hoại, đôi khác; nên không do thức biên hoại, đôi khác mà 
khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não! 


24) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bịnh, nhưng tâm 
không có bịnh. 


25) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy, gia chủ 
Nakulapità hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SàrIputta thuyết. 


H. Devadaha (Tạp 5.6, Tây, Đại 2,33b) (Tăng 41.4, Đại 
2,745b) (S.1,5) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị 
trân của dân chúng Sakka tên là Devadaha. 


2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo du hành ở phía 
Tây, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

-- Chúng con muốn xin Thế Tôn cho phép chúng con đi 
đên quôc độ phương Tây. Chúng con muôn trú ở quôc độ 
phương Tây. 

-- Này các Tyỷ-kheo, các Tỷ-kheo đã xin phép SàrIputta 
chưa? 

-- Bạch Thế Tôn, chúng con chưa xin phép Tôn giả 
Sảriputta. 

- Này các Ty-kheo, vậy hãy xin phép Sàriputta. 
Sàriputta, này các Tỷ-kheo, là bậc Hiên trí, là người đỡ đâu 
các vị Tỷ-kheo đông Phạm hạnh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 11 





-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


4) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta đang ngồi dưới cây 
ba đậu (elagalà: cassia), không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


5) Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, rồi đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, 
các vị ấy nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngồi xuống một bên. 

6) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 
Sảriputta: 


-- Chúng tôi muốn, thưa Hiền giả Sàriputta, đi đến quốc 
độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. 
Bậc Đạo Sư đã cho phép chúng tôi. 

7) -- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với 
vị Tỷ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đé-] 
hiền trí, các Bà-la-môn hiền trí, các Gia chủ hiền trí, các Sa- 
môn hiền trí. Này chư Hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa 
quán sát, sẽ hỏi: "Bậc Đạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố 
gì? Pháp có được chư Tôn giả khéo nghe, khéo năm giữ, 
khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không?" 
Để khi trả lời, các Tôn giả có thể lập lại các ý kiến của Thế 
Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể 
trả lời tùy pháp, đúng với Chánh pháp, và không để một vị 
đồng phạm hạnh nào, nói lời đúng pháp, có thể có lý do để 
quở trách. 


8) -- Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa Tôn giả, để 
nghe tận mặt Tôn giả Sảriputta nói vê ý nghĩa của lời nói 


12 Chương I: Tương Ung Uẩn 





này! Lành thay, nếu được Tôn giả Sảriputta giải thích ý 
nghĩa của lời nói này! 

9) -- Vậy này các Hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác 
ý, tÔI SẼ nói. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sảriputfa nói như sau: 

10) -- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với 
vị Tỷ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đé-]j 
hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Này các Hiền giả, các bậc hiền 
trí với óc ưa quán sắt, có thê hỏi: "Bậc Đạo Sư của Tôn giả 
nói gì, tuyên bố gì?" Được hỏi vậy, này các Hiền giả, các 
Hiền giả phải trả lời: "Này các Hiền giả, bậc Đạo Sư của 
chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham". 


11) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có 
người hỏi thêm câu hỏi như sau: Có những vị Sát-đề-lị hiền 
trí... có những Sa-môn hiền trí. Này chư Hiền giả, các bậc 
hiền trí với óc ưa quán sát, có thê hỏi: "Đối với cái gì, bậc 
Đạo Sư của các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham?" 
Được hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời 
như sau: "Đối với sắc, này các Hiền giả, bậc Đạo Sư chúng 
tôi nói về sự điều phục dục và tham... đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành... đối với thức, bậc Đạo Sư chúng 
tôi nói về sự điều phục dục và tham". 


12) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có 
người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-lj hiền trí... các Sa-môn 
hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, có 
thể hỏi: "Nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc Đạo Sư các Tôn 
giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với 
thọ... đối với tưởng... đối với các hành, bậc Đạo Sư các Tôn 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 13 





giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?" Được 
hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Ông cần phải trả lời như 
sau: "Này các Hiền giả, đối với sắc, ai chưa viên ly tham, 
chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa 
viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, 
đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ... đối 
với tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn ly 
tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, 
chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi thức ấy biến 
hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này chư 
Hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc mà bậc Đạo 
Sư của chúng tôi nói lên sự điều phục dục và tham". 


13) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có 
người hỏi thêm như sau: Các Sát-đé-l¡ hiền trí... các Sa-môn 
hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, (có 
thê hỏi): “Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... 
đối với tưởng... đối với các hành; bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?" Được hỏi 
vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời như Sau: "Đối 
VỚI sắc, này các Hiền giả, ai đã viên ly tham, đã viễn ly dục, 
đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly 
khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sâu, 
bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... đối với thức, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã 
viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt 
tình, đã viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đôi khác, sẽ 
không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, 
này các Hiền giả, bậc Đạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều 
phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... 
đối với các hành; bậc Đạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều 
phục dục và tham đối với thức". 


14 Chương I: Tương Ung Uẩn 





14) Và này các Hiền giả, đạt được và an trú trong các 
bất thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống được an 
lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt 
não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh thiện thú, 
đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp được Thế 
Tôn tán thán. 


15) Nhưng này các Hiền giả, vì rằng đạt được và an trú 
trong các bất thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, 
sống bị đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não và 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Do vậy, 
đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp được Thế 
Tôn tán thán. 


16) Và này các Hiển giả, đạt được và an trú trong các 
thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống đau khô, bị 
chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, và sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Đây không phải là sự thành 
tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. 


17) Nhưng này các Hiền giả, vì rằng đạt được và an trú 
trong các thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống 
được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không 
bị nhiệt não, và sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh 
thiện thú. Do vậy, đây là sự thành tựu các thiện pháp, được 
Thế Tôn tán thán. 


18) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SàrIputfta nói. 


HH. Hàliddikàni (Tạp, 20.15, Kha-lê, Đại 2,144a) (S.11,9) 
1) Như vây tôi nghe. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 l5 





Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna (Ma-ha Ca-chiên- 
diễn) sông giữa các dân chúng Avanti, tại Kulaghara bên bờ 
một vực núi. 

2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna; sau khi đi đên, đảnh lễ Tôn giả Mahà Kaccàna rôi 
ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni nói với 
Tôn Giả Mahà Kaccàna : 

- Thưa Tôn Giả , Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ tám, 
trong tập: "Các câu hỏi của Màgandiya” như sau: 


“Bác Thánh bỏ gia đình, 
Du hành không trú xử, 

Đối với dân trong làng, 
Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các dục vọng, 
Không ước vọng hão huyền, 
Chẩm dứt mọi tranh luận, 
Bắt cứ với một ai". 

Với lời nói văn tắt này của Thế Tôn, thưa Tôn giả, ý 
nghĩa cần phải hiểu một cách rộng rãi như thế nào? 

4) -- Sắc giới, này Gia chủ, là nhà của thức. Thức bị 
lòng tham sắc giới trói buộc, này Gia chủ, được gọi là du 
hành có gia đình. Thọ giới, này Gia chủ, là nhà của thức. 
Thức bị lòng tham thọ giới trói buộc, này Gia chủ, được gọi 
là du hành có gia đình. Tưởng giới, này Gia chủ, là nhà của 
thức. Thức bị lòng tham tưởng giới trói buộc, này Gia chủ, 
được gọi là du hành có gia đình. Hành giới, này Gia chủ, là 
nhà của thức. Thức bị lòng tham hành giới trói buộc, này Gia 
chủ, được gọi là du hành có gia đình. Thức giới, này Gia chủ, 
là nhà của thức. Thức bị lòng tham thức giới trói buộc, này 


1ó Chương I: Tương Ung Uẩn 





Gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Như vậy, này Gia 
chủ, là du hành có gia đình. 

8) Và này Gia chủ, thế nào là du hành không gia đình? 

9) Đối với sắc giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là tham, 
là hỷ, là khát ái, những gì thuộc châp thủ, tâm trú trước, thiên 
châp tùy miên; Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt tận gôc rê, 
làm cho như thân cây ta-la, làm cho không tái sanh, không 
thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là 
du hành không gia đình. 

10) Đối với thọ giới, này Gia chủ... 

11) Đối với tưởng giới, này Gia chủ... 

12) Đối với hành giới, này Gia chủ... 

13) Đối với thức giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là 
tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc châp thủ, tâm trú 
trước, thiên châp tùy miên; Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt 
tận gôc rê, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không tái 
sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai 
được gọi là du hành không gia đình. 


14) Như vậy, này Gia chủ, là du hành không gia đình. 


15) Như thế nào, này Gia chủ, là du hành có trú xứ? Bị 
trói buộc bởi an trú chấp trước (niketa-visảra) vào sắc tướng, 
này Gia chủ, gọi là du hành có trú xứ... vào thanh tướng... 
vào hương tướng... vào vị tướng... vào xúc tướng. BỊ trói 
buộc bởi an trú chấp trước vào pháp tướng, này Gia chủ, gọi 
là du hành có trú xứ. Như vậy, này Gia chủ, là du hành có trú 
xứ. 

16) Như thế nào là du hành không trú xứ? Sự trói buộc 
bởi an trú chấp trước vào sắc tướng, này Gia chủ, đối với 
Như Lai đã được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 17 





thân cây ta-la, làm cho không tái sanh, không thê sanh khởi 
trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không 
trú xứ. Sự trói buộc bởi an trú chấp trước vào thanh tướng... 
vào hương tướng... vào vị tướng... vào xúc tướng... vào pháp 
tướng, này Gia chủ, đối với Như Lai đã được đoạn tận, cắt 
đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai 
được gọi là du hành không trú xứ. 


17) Như vậy, này Gia chủ, là du hành không trú xứ. 


18) Như thế nào, này Gia chủ, là tác thành hệ lụy trong 
làng? Ở đây, này Gia chủ, có người sống thân mật với gia 
chủ, cùng vui, cùng buồn. Giữa những người sung sướng, vị 
ấy sung sướng. Giữa những người buôn khô, vị ấy buồn khổ. 
Khi có công việc phải làm khởi lên, tự liên hệ mình vào các 
công việc ấy. Như vậy, này Gia chủ, là tác thành hệ lụy trong 
làng. 


19) Và như thế nào, này Gia chủ, là không tác thành hệ 
lụy trong làng? Ở đây, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo không sống 
quá thân mật với gia chủ, không cùng vui, không cùng buồn, 
không vui sướng giữa những người sung sướng, không buồn 
khổ giữa những người buôn khổ. Khi có công việc phải làm 
khởi lên, không tự mình liên hệ vào các công việc ấy. Như 
vậy, này Gia chủ, là không tác thành hệ lụy trong làng. 


20) Như thế nào, này Gia chủ, là không tuyệt không các 
dục vọng? Ở đây, này Gia chủ, có người không ly tham đối 
với các dục vọng, không ly dục, không ly ái, không ly khát, 
không ly nhiệt não, không ly khát ái. Như vậy, này Gia chủ, 
là không tuyệt không đối với các dục. 


21) Như thể nào, này Gia chủ, là tuyệt không các dục 
vọng? Ở đây, này Gia chủ, có người ly tham đôi với các dục, 


18 Chương I: Tương Ung Uẩn 





ly dục, ly ái, ly khát, ly nhiệt não, ly khát ái. Như vậy, này 
Gia chủ, là tuyệt không các dục. 


22) Như thế nào, này Gia chủ, là hy vọng hão huyền? Ở 
đây, này Gia chủ, có người suy nghĩ như sau: "Mong răng có 
sắc như vậy trong tương lai! Mong rằng có thọ như vậy trong 
tương lai! Mong răng có tưởng như vậy trong tương lai! 
Mong rằng có các hành như vậy trong tương lai! Mong rằng 
có thức như vậy trong tương lai!" Như vậy, này Ga chủ, là 
hư vọng hão huyền. 


23) Như thế nào, này Gia chủ, là không hy vọng hão 
huyền? Ở đây, này Gia chủ, có người không có suy nghĩ như 
sau: "Mong răng có sắc như vậy trong tương lai! Mong rằng 
có thọ như vậy trong tương lai! Mong răng có tưởng như vậy 
trong tương lai! Mong rằng có các hành như vậy trong tương 
lai! Mong rằng có thức như vậy trong tương lai!" Như vậy, 
này Gia chủ, là không hy vọng hão huyền. 


24) Như thế nào, này Gia chủ, là tranh luận với người? 
Ở đây, này Gia chủ, có người nói như sau: "Ông không biết 
Pháp và Luật này. Ta biết Pháp và Luật này. Sao Ông có thê 
biết Pháp và Luật này? Ông đã phạm vào tà kiến. Ta mới thật 
đúng chánh kiến. Những điều đáng nói trước, Ông lại nói 
sau. Những điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Lời nói của 
ta mới tương ưng. Lời nói của Ông không tương ưng. Chủ 
kiến của Ông đã bị bài bác. Câu nói của Ông đã bị thách đó. 
Hãy đến mà giải vây lời nói ẫy. Ông đã bị thuyết bại. Nếu có 
thê được, hãy gắng thoát ra khỏi lỗi bí". Như vậy, này Gia 
chủ, là tranh luận với người. 

25) Như thế nào, này Gia chủ, là không tranh luận với 
người? Ở đây, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo không nói lời nói như 
sau: "Ông không biết Pháp và Luật này....... Hãy thoát ra 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 19 





khỏi lối bí". Như vậy, này Gia chủ, là không tranh luận với 
người. 

26) Như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói trong phẩm 
thứ tám, trong tập: "Các câu hỏi của Màgandiya" như sau: 


“Bác Thánh bỏ gia đình, 
Du hành không trú xứ, 
Đối với dân trong làng, 
Không tác thành hệ lụy. 
Tuyệt không các dục VỌNg. 
Không ước vọng hão huyền, 
Châm dứt mọi tranh luận, 
Bát cứ với một ai”. 
Với lời nói văn tắt này của Thế Tôn, này Gia chủ, ý 
nghĩa cân phải hiêu một cách rộng rãi như vậy. 
IV. Hàliddikàni (Tạp 20.16 Kha-lê, Đại 2,144c) (S.11,12) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna sống giữa dân chúng 
Avanti, tại Kulaghara, bên bờ một vực núi. 

2) Rồi gia chủ Hàiliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna... rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni nói với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 

4) -- Thế Tôn đã nói trong tập Các Câu hỏi Của Sakka 
như vây: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào được giải thoát với 
sự đoạn tận khát ái, những vị ây đã hoàn toàn đạt được toàn 
thiện, đã hoàn toàn đạt được an ôn khỏi các khô ách, đã hoàn 
toàn hành Phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được mục đích, là 
bậc tôi thượng giữa loài Trời, loài Người". Với lời nói văn tắt 


20 Chương I: Tương Ung Uẩn 





này của Thế Tôn, thưa Tôn giả, ý nghĩa cần phải hiểu một 
cách rộng rãi như thê nào? 

5) -- Đối với sắc giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là 
tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc châp thủ, tâm trú 
trước, thiên châp, tùy miên; sự đoạn tận chúng, ly tham, đoạn 
diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn; như vậy gọi 
là tâm khéo giải thoát. 

6) Đối với thọ giới, này Gia chủ... 

7) Đối với tưởng giới, này Gia chủ... 

8) Đối với hành giới, này Gia chủ... 

9) Đối với thức giới, này Gia chủ, cái gọi là dục, là 
tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc châp thủ, tâm trú 
trước, thiên châp, tùy miên; sự đoạn tận chúng, ly tham, đoạn 
diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn; như vậy gọi 
là tâm khéo giải thoát. 

10) Như vậy, này Gia chủ, là ý nghĩa đã được Thế Tôn 
nói đên trong tập Các Câu hỏi Của Sakka: "Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nảo được giải thoát với sự đoạn tận khát ái, những 
vị ây đã hoàn toàn đạt được toàn thiện, đã hoàn toàn đạt được 
an ôn khỏi các khô ách, đã hoàn toàn hành Phạm hạnh, đã 
hoàn toàn đạt được mục đích, là bậc tôi thượng giữa loài Trời 
và loài Người". 

V. Thiền Định (Tạp 3.7-§ Thọ, Đại 2,17a) (Tạp 3.1. Sanh 
Diệt, Đại 2,1Šb) (Tạp 3.2 Bât Thừa, Đại 2,1Sb) (S.11,13) 


1) Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi... 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo”. -- "Thưa vâng, bạch Thê Tôn”. Các Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 21 





-- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tý-kheo 
có Thiên định, này các Tỷ-kheo, hiêu biệt một cách như thật. 


3) Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn 
diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; 
các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là 
thọ tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là các hành 
tập khởi? Thế nào là thức tập khởi? 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hoan hỷ, hoan 
nghênh, đắm trước rồi an trú. Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm 
trước và an trú gì? 


6) Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc. Do 
vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, hỷ đối 
với sắc khởi lên. Do hÿ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. 
Do duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh 
khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uần này. 


7-10) Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thọ... 
rôi an trú tưởng... rồi an trú các hành... rồi an trú thức. Do vị 
ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thức, hỷ khởi 
lên. Do hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do duyên 
thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. 
Do duyên sanh, già chết, sầu, bị, khô, ưu, não khởi lên. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 


11) Này các Tỷ-kheo, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập 
khởi, đây là tưởng tập khởi, đây là hành tập khỏi, đây là thức 
tập khởi. 

12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sắc đoạn diệt, thế 
nào là thọ đoạn diệt, thê nào là tưởng đoạn diệt, thê nào là 


22 Chương I: Tương Ung Uẩn 





các hành đoạn diệt, thế nào là thức đoạn diệt? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, vị ây không hoan hỷ, không hoan nghênh, không 
đăm trước và an trú. 


13) Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đăm 
trước và an trú gì? Không hoan hỷ, không hoan nghênh, 
không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỷ, 
không hoan nghênh, không đăm trước và an trú sắc, hỷ đối 
với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn 
diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uân này. 


14) Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đăm 
trước và an trú thọ. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan 
nghênh, không đắm trước và an trú thọ, hỷ đôi với thọ đoạn 
diệt. Do hỷ đối với thọ đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ 
đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khổ uần này. 


15-16) Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm 
trước và an trú tưởng... không đắm trước và an trú các hành. 
Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm 
trước và an trú các hành, hỷ đối với các hành đoạn diệt. Do 
hỷ đối với các hành đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn 
diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toản bộ 
khổ uân này. 


17) Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đăm 
trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan 
nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức 
đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do 
thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt... Như vậy là sự đoạn diệt 
của toàn bộ khổ uân này. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 23 





18) Này các Tý-kheo, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ 
đoạn diệt, đây là tưởng đoạn diệt, đây là các hành đoạn diệt, 
đây là thức đoạn diệt. 

VỊ. Tỉnh Mặc (Tạp, 3.7-8, Thọ, Đại 2,L7a) (S.11,15) 

1) Nhân duyên tại Sàvatth1... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, hãy trú tâm, dán tâm vào tỉnh 
mặc. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có tỉnh mặc hiệu biêt một 
cách như thật. 

3) Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn 
diệt; thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; 
các hành tập khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt ( 
Như kinh trước, từ sô 4 đên sô 18 ). 

VIỊI. Chấp Thú Và Ưu Não (Tạp 2.11 Thủ Trước, Đại 
2,10€) (S.11,15) 

1) Nhân duyên ở Sảàvatthi... 

2) Này các Týỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về sự 
châp thủ và ưu não, sự không châp thủ và không ưu não. Hãy 
lãng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? 

" Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thây rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thây rõ các 
bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân. nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, người ây quán sắc như 


24 Chương I: Tương Ung Uẩn 





là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, 
hay tự ngã ở trong sắc. Đối VỚI VỊ Ấy, sắc ấy biến hoại và đổi 
khác. Đôi với vị ấy, khi sắc ấy biến hoại và đổi khác, thức 
tùy chuyên theo sự biến hoại của sắc. Các pháp ưu não sanh 
khởi do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc sau khi 
xâm nhập tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bó, 
chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. 


5) Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thọ, hay thọ trong tự ngã, hay tự ngã trong thọ. Đối VỚI VỊ Ấy, 
thọ ây biến hoại và đôi khác. Đối với vị Ấy, khi thọ â ẫy biến 
hoại và đổi khác, thức tùy chuyên theo sự biến hoại của thọ. 
Các pháp ưu não sanh khởi do thức tùy chuyền theo sự biến 
hoại của thọ sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm 
nhập nên khủng bồ (uttàsavà), chướng ngại, khát vọng được 
sanh khởi và ưu não. 


6-7) Vị ấy quán tưởng như là tự ngã... vị ấy quán các 
hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có các hành, hay các 
hành trong tự ngã, hay tự ngã trong các hành. Đối với vị ấy, 
các hành ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi các 
hành ấy biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyên theo sự biến 
hoại của các hành. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên theo 
sự biến hoại của các hành sanh khởi sau khi xâm chiếm tâm 
và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, 
khát vọng được sanh khởi và ưu não. 


8) Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức. Đối với vị 
Ấy, thức ấy biến hoại và đối khác. Đối với vị ấy, khi thức ấy 
biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyên theo sự biến hoại của 
thức. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên theo sự biến hoại 
của thức sanh khởi sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 25 





bị xâm chiêm nên khủng bô, chướng ngại, khát vọng được 
sanh khởi và ưu não. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chấp thủ và ưu não. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không chấp thủ 
và không ưu não? 


11) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, khéo 
tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc Chân nhân, thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Đối với vị ấy, 
sắc ấy biến hoại và đôi khác. Đối với vị ấy, khi sắc ấy biến 
hoại và đôi khác, thức không tùy chuyền theo sự biến hoại 
của sắc. Các pháp ưu não do thức tùy chuyên. theo sự biến 
hoại của sắc không sanh khởi, không xâm chiếm tâm và an 
trú. Do tâm không bị xâm chiếm nên không có khủng bó, 
không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu 
não. 


12) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Đối với vị 
Ấy, thọ ấy biến hoại và đôi khác. Đối với vị ấy, khi thọ ây 
biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyên theo sự biến 
hoại của thọ. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự 
biến hoại của thọ không sanh khởi, không xâm chiếm tâm và 
an trú. Do tâm không bị xâm chiếm nên không có khủng bó, 
không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu 
não. 


13) Không quán tưởng như là tự ngã... 
14) Không quán các hành như là tự ngã... 


26 Chương I: Tương Ung Uẩn 





15) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 
Đối với vị ây, thức â ấy biến hoại và đối khác. Đối với vị Ấy, 
khi thức ấy biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyển 
theo sự biến hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tùy 
chuyền theo sự biến hoại của thức không sanh khởi, không 
xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm nên 
không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát 
vọng khởi lên và ưu não. 


16) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự không chấp thủ, 
không ưu não. 


VI. Chấp Thủ Và Ưu Não (Tạp 2.12, Hị Trước, Đại 
2,11a) (S.11,18) 


1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về sự 
châp thủ và ưu não, sự không châp thủ và không ưu não... 


Thế Tôn nói như sau: 
3) -- Này các Tý-kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán 
sắc: "Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi". Sắc ấy 
của vị này biến hoại, đôi khác. Vị này khi sắc ấy biến hoại, 
đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


5)... quán thọ... 
6)... quán tưởng.... 
7)... quán các hành... 


8)... quán thức: "Đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã 
của tôi". Thức ây của vị này biên hoại, đôi khác. VỊ này khi 
thức ây biên hoại, đôi khác, khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 27 





9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chấp thủ và ưu não. 


10) Này các Tỷ-kheo, như thế nào là không chấp thủ và 
không ưu não? 


11) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử quán 
sắc: "Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không 
phải là tự ngã của tôi". Sắc ấy của vị này biến hoại, đổi khác. Vị 
này, khi sắc biến hoại, đôi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não. 


12)... quán thọ: "Đây không phải của tôi.. ". 
13)... quán tưởng: "Đây không phải của tôi..". 
14)... quán các hành: "Đây không phải của tôi..".. 


15)... quán thức: "Đây không phải của tôi, đây không 
phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi". Thức ây của vị 
này biên hoại, đôi khác. VỊ này, khi thức ây biên hoại, đôi 
khác, không khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 

16) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không chấp thủ, 
không ưu não. 

IX. Ba Thời Là Vô Thường (Tạp 1.85 Quá Khứ, Đại 2,lc. 
Tạp 3.29-30 Lược Thuyết, Đại 2,20a) (S.11,19) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI... 

2) — Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường, trong quá khứ, 
trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thây vậy, này các Tỷ- 
kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc 


nuối (anapekkha), đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với 
sắc hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


3) Này các Tỷ-kheo, thọ là vô thường... 
4) Này các Tỷ-kheo, tưởng là vô thường... 


28 Chương I: Tương Ung Uẩn 





5) Này các Ty-kheo, các hành là vô thường, trong quá 
khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các 
Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối với các hành quá khứ 
không tiếc nuối, đối với các hành vị lai không hoan hỷ, đối 
với các hành hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 

6) Này các Ty-kheo, thức là vô thường trong quá khứ, 
trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối với thức quá khứ không 
tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện 
tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


X. Ba Thời Là Khổ 
1) Nhân duyên ở Sảàvatthi... 


2) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, còn 
nói gì đến hiện tại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử, đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc 
vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yếm ly, 
ly tham đoạn diỆt. 


3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là khổ... 

4) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là khô... 

5) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 

6) Thức, này các Tỷ-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, còn 
nói gì đên hiện tại. Thầy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử đôi với thức quá khứ không tiệc nuôi, đôi với 
thức vị lai không hoan hỷ, đôi với thức hiện tại hướng đên 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 

XI. Ba Thời Là Vô Ngã (S.11,20) 

1) Nhân duyên ở Sảàvatthi... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 29 





2) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đến hiện tại. VỊ Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc 
quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, 
đôi với sắc hiện tại hướng đên yêm ly, ly tham, đoạn diệt. 

3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

4) Tưởng, này các Ty-kheo, là vô ngã... 

5) Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

6) Thức, này các Tyỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đến hiện tại. VỊ Đa văn Thánh đệ tử đối với thức 


quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, 
đối với thức hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


II. Phẩm Vô Thường 
I. Vô Thường (Tạp 1.1 Vô thường, Đại 2,1a) (S.iii,21) 
1) Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Sàvathi... 
2) Tại đấy... 


3-6) -- Này các Tý-kheo, sắc là vô thường..., thọ là vô 
thường..., tưởng là vô thường... các hành là vô thường..., thức 
là vô thường. 

7) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc, yêm ly ‹ đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, 
yêm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức... Do yếm ly, vị 
ây ly tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết : "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


30 Chương I: Tương Ung Uẩn 





H. Khổ (S.iii,21) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3-7) -- Này các Tỷ-kheo, sắc là khổ.... thọ là khổ..., 
tưởng là khô..., các hành là khô..., thức là khô... 


8) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử... 
"... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


IH. Vô Ngã (S.11,21) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3-7) -- Này các Tý-kheo, sắc là vô ngã..., thọ là vô 
ngã..., tưởng là vô ngã..., các hành là vô ngã..., thức là vô 
ngã... 


S) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, 
yêm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị 
ây ly tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên: "Ta được giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa". 

IV. Cái Gì Vô Thường (Tạp I.9, Vô Thường, Đại 2,2a) 
(S.11,22) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3)-- Sắc, này các Tý-kheo, là vô thường; cái gì vô 
thường là khổ; cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã, cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; 
cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 3I 





4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường; cái gì vô 
thường là khổ; cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; 
cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”. 

5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 


7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường; cái gì vô 
thường là khổ; cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; 
cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi”. 

S) Thấy vậy, Hội, buải Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


V. Cái Gì Khổ (Tạp 1.10 Vô Thường. Đại 2,2a) (S.iii,22) 

1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 

3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là khô. Cái gì khô là vô ngã; 
cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái 
này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là khổ... 

5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là khổ... 

6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 

7) Thức, này các Tỷ-kheo, là khô. Cái gì khô là vô ngã; 
cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái 
này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 


32 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8) Thây vậy, Hay các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc... "...không còn trở lui trạng thái này nữa". 


VỊ, Cái Gì Vô Ngã (S.11,22) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

¬..- Sắc, này các Tý-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã; 

cân phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải 
của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã 
của tôi”. 

4-6) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... Tưởng, này các 
Ty-kheo, là vô ngã... Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 


7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của 
tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của 


A4! 


fÕI1.. 


8) Thây vậy, THỂ bóc Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 


VHI. Có Nhân Là Vô Thường (Tạp I.II Nhân. Đại 2,2a) 
(S.11,23) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Sắc, này các Tý-kheo, là vô thường. Cái gì là 
nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi; cái ấy cũng vô 
thường. Sắc đã được cái vô thường làm cho sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, từ đâu có thể thường được? 


4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, 
cái gì là duyên cho thọ sanh khởi; cái ấy cũng vô thường. 
Thọ đã được cái vô thường làm cho sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, từ đâu có thể thường được? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 33 





5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 

7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, 
cái gì là duyên cho thức sanh khởi; cái ây cũng vô thường. 
Thức đã được cái vô thường làm cho sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, từ đâu có thê thường được? 

S) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 


yêm ly đối với sắc... "... không còn trở lui với trạng thái này 
nữa”. 


VIII. Có Nhân Là Khổ (Tạp 1.12 Nhân. Đại 2,2b) (S.iii,23) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) -- Sắc, này các Týỷ-kheo, là khổ. Cái gì là nhân, cái gì 
là duyên cho sắc sanh khởi; cái ấy cũng khổ. Sắc đã được cái 
khổ làm cho sanh khởi, này các Tý-kheo, từ đâu có thể lạc 
được? 

4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là khổ... 

5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là khổ... 

6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 

7) Thức, này các Tỷ-kheo, là khô. Cái gì là nhân, cái gì 
là duyên cho thức sanh khởi; cái ấy cũng khổ. Thức đã được 


cái khổ làm cho sanh khởi, này các Tỷ-kheo, từ đâu có thể 
lạc được? 


8) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đôi với sắc... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

IX. Có Nhân Là Vô Ngã (S.11,23) 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


34 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Sắc, này các Tý-kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, 
cái gì là duyên cho sắc sanh khởi; cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã 
được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các Ty-kheo, từ đâu 
là ngã được? 


4-6) Thọ... Tưởng... Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô 
ngã... 


7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái 
øì là duyên cho thức sanh khởi; cái ây cũng vô ngã. Thức đã 
được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các Ty-kheo, từ đâu 
là ngã được? 

8) Thây vậy, k7 Ni Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

X. Ananda (S.11,24) 
1) Ở tại Sàvatthi... trong vườn... 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- "Đoạn diệt, đoạn diệt", bạch Thế Tôn, chúng con 
được nghe nói đên. Do đoạn diệt những pháp nào, bạch Thê 
Tôn, được gọi là đoạn diệt? 


4) -- Sắc, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân 
duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự 
ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của sắc được gọi là 
đoạn diệt. 


5) Thọ, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân 
duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 35 





ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thọ được gọi là 
đoạn diệt. 


6-7) Tưởng, này Ananda, là vô thường... Các hành, này 
Ananda, là vô thường... 


8) Thức, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân 
duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự 
ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thức được gọi là 
đoạn diệt. 


9) Sự đoạn diệt của những pháp này, này Ananda, được 
gọi là đoạn diệt. 


HI. Phẩm Gánh Nặng 


L. Gánh Năng (Tạp, 2.3, Trọng Đớm. Đại 2,l9a) (Tăng 25.4, 
Đại 2,631c) (S.11,25) 


1-2) Ở Sàvatthi... 


3) - Này các Týỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các, Ông về 
gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuông. Hãy 
nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


4) Này các Tý-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ 
uấn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẫn, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là gánh nặng. 


5) Và này các Tý-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? 
Người là câu trả lời. VỊ Tôn giả này có tên như thê này, dòng 
họ như thê này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh 
nặng! 


36 Chương I: Tương Ung Uẩn 





6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? 
Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên. 


7) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? 
Đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ẫy một cách hoàn toàn, sự từ 
bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. 


8) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Năm uấn là gảnh nặng, 
Kẻ gánh nặng là người; 
Mang lấy gánh nặng lên, 
Chính là khổ ở đời. 
Còn đặt gánh nặng xuống, 
Tức là lạc, không khổ, 
Đặt gánh nặng xuống xong, 
Không mang thêm gánh khác. 
Nếu nhổ khát ái lên, 
Tận cùng đến gốc rễ, 
Không còn đổi và khái, 
Được giải thoát tịnh lạc! 
H. Liễu Tri (Parinna) (Tạp 3.22 Trì Pháp. Đại 2,19a) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Và này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết những pháp cần 
phải liễu tri, phải được liễu tri. Hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói... 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
liêu trí? Sắc, này các Tyỷ-kheo, là pháp cân phải liêu tri, thọ là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 37 





pháp cần phải liễu tri, tưởng là pháp cần phải liễu tri, các 
hành là pháp cần phải liễu tri, thức là pháp cần phải liễu tri. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là những pháp cân phải 
liêu tr1. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là liễu tri? Này các Tỷ- 
kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là liêu tr1. 

IH. Thắng Tri (Tạp I.3, Vô Trị. Đại 2,la) (S.11,27) 

1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 

— 3) - Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri sắc, không 
liêu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thê đoạn 
tận khô. 

4) Này các Tỷ-kheo, do không thăng tri thọ... 

5-6) Này các Tỷ-kheo, do không thắng trỉ tưởng... 
không thăng tri các hành... 

—_— 1) Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri thức, không 
liêu tri, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thê đoạn 
tận khô. 

8) Này các Tỷ-kheo, do thắng tri sắc, liễu tri, ly tham, 
từ bỏ, nên có thê đoạn tận khô. 

9-11) Này các Tỷ-kheo, do thắng tri thọ... thăng tri 
tưởng... thăng tri các hành... 

12) Này các Tỷ-kheo, do thắng tri thức, liễu tri, ly 
tham, từ bỏ, nên có thê đoạn tận khô. 


IV. Dục Tham (Tạp 3.27 Tham, Đại 2,19c) (S.11,27) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


38 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Dục và tham (chandaràga) đối với sắc, này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ nó. Như vậy, sắc ẫy sẽ được đoạn trừ, nhồ 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 


4) Dục và tham đối với thọ, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ 
nó. Như vậy, thọ ây sẽ được đoạn trừ, nhô tận gôc rề, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, không thê 
sanh khởi trong tương lai. 

5) Dục và tham đối với tưởng... 

6) Dục và tham đối với các hành... 

7) Dục và tham đối với thức, này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ nó. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn trừ, nhồ tận gốc rễ, 


làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai. 
V, Vị Ngọt (Tạp 1.14, VỊ, Đại 2,2c) (S.11,27) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: 

4) "Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của sắc? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái 
gì là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuất ly của tướng? Cái gì là vị ngọt, cái gì 
là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của các hành? Cái gì là 
vị ngọt, cái gì là sự nguy hiêm, cái gì là sự xuât ly của thức?" 

5) Rồi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 

6) "Do duyên sắc, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt của 
sắc. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc; cái ấy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 39 





gọi là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham đôi 
với sắc, sự đoạn tận dục và tham; cái ấy là xuất ly của sắc" 


7) "Do duyên thọ, lạc hỷ sanh..".. 
8) "Do duyên tưởng, lạc hỷ sa 


9) "Do duyên các hành, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị 
ngọt của các hành. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại 
của các hành; cái ấy gọi là sự nguy hiểm của các hành. Sự 
nhiếp phục dục và tham đối với hành, sự đoạn tận dục và 
tham; cái ẫy là sự xuất ly của các hành". 


10) "Do duyên thức, lạc hỷ sanh; cái ẫy gọi là vị ngọt 
của thức. Sự vô thường, đau khô, chịu sự biến hoại của thức; 
cái ấy gọi là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục và 
tham đối với thức, sự đoạn tận dục và tham; cái ây là sự xuấy 
ly của thức". 


11) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ 
uẫn này, Ta chưa như thật thắng: tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tý-kheo, 
Ta không tuyên bồ rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh 
Đăng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, 
đối với quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. 

12) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ 
uấn này, Ta như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm 
là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Đắng Giác 
đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 


13) Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: 


40 Chương I: Tương Ung Uẩn 





"Tâm Ta giải thoát, bất động. Đây là đời sống cuối 
cùng, nay không còn tái sanh nữa". 


VI. Vị Ngọt (S.11,29) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của sắc. 
VỊ ngọt của sắc là gì, Ta đã chứng đặc. VỊ ngọt của sắc như 
thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


4) Này các Ty-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của 
sắc. Sự nguy hiểm của sắc là gì, Ta đã chứng đắc. Sự nguy 
hiểm của sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


5) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của 
sắc. Sự xuât ly của sắc là gì, Ta đã chứng đặc. Sự xuât ly của 
sắc như thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


6-8) Này các Tỷ-kheo, Ta đi tìm cầu vị ngọt của thọ... 


9-11) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của 
tưởng... 


12-14) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của 
các hành... 


15) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thức. 
VỊ ngọt của thức là gì, Ta đã chứng đặc. VỊ ngọt của thức 
như thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


16) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm 
của thức. Nguy hiểm của thức là gì, Ta đã chứng đắc. Nguy 
hiểm của thức như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 

17) Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của 
thức. Xuất ly của thức là gì, Ta đã chứng đắc. Xuất ly của 
thức như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 41 





18-19) Này các Tý-kheo, cho đến khi nào đối với năm 
thủ uẫn này, Ta chưa như thật biết vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là sự nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các Tỷ- 
kheo, Ta không tuyên bố rằng... Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. 

20) Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: "Tâm Ta giải 
thoát, bất động. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa". 


VII. Vị Ngọt (Tạp 1.13 Vị, Đại 2,2bb) (S.iii,29) 
1-2) Nhân duyên tại Sàvatthi... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của sắc, 
thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với sắc. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của sắc cho nên các loài 
hữu tình có tham đắm đối với sắc. 


4) -- Này Tỷ-kheo, nếu không có sự nguy hiểm của sắc, 
thời các loài hữu tình không có yếm ly đối với sắc. Và vì 
rằng, này các Tý-kheo, có sự nguy hiểm của sắc cho nên các 
loài hữu tình có yếm ly đối với sắc. 

5) Này các Tỷý-kheo, nếu không có sự xuất ly đối với 
sắc, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với sắc. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có sự xuất ly của sắc cho nên các loải 
hữu tình có sự xuất ly đối với sắc. 


6-8) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của thọ... 

9-11) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của 
tưởng... 

12-14) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của các 
hành... 


42 Chương I: Tương Ung Uẩn 





15) Này các Ty-kheo, nếu không có vị ngọt của thức, 
thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với thức. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của thức cho nên các loài 
hữu tình có tham đắm đối với thức. 


16) Này các Tỷ-kheo, nếu không có sự nguy hiểm của 
thức, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với thức. Và 
vì rằng, này các Tỷ-kheo, có sự nguy hiểm đối với thức cho 
nên các loài hữu tình có yếm ly đối với thức. 

17) Này các Tỷ-kheo, nếu không có sự xuất ly đối với 
thức, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với thức. Và 
vì rằng, này các Tỷ-kheo, có sự xuất ly đối với thức cho nên 
các loài hữu tình có xuất ly đối với thức. 

18) Này các Tỷ-kheo, khi nào các loài hữu tình đối với 
năm thủ uẫn này không như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy. hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các loài hữu 
tình ây, này các Tỷ-kheo, với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm 
thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người, không thể sống xuất ly, thoát sự liên hệ, giải 
thoát, với tâm tự tại. 


19) Và này các Tỷ-kheo, khi nào các loài hữu tình đối 
với năm thủ uẫn này, như thật thắng tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy. hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các loài hữu 
tình ây, này các Tỷ-kheo, với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm 
thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người, có thể sống xuất ly, thoát sự liên hệ, giải thoát, 
với tâm tự tại. 

VI. Hoan Hỷ (Tạp 1.7, Ư Sắc Hỷ Lạc, Đại 2,lc)(Tạp 1.5, 
Đại 2,Ib) (S.11,3 1) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 43 





3) - Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ sắc, người ấy hoan 
hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta nói, người ấy không giải thoát 
khỏi khổ. 


4) Này các Tỷ-kheo, aI hoan hỷ thọ... 

5) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ tưởng... 

6) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ các hành... 

__ 7) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thức, người ấy hoan hỷ 
khô. AI hoan hỷ khô, Ta nói, người ây không giải thoát khỏi 
khô. 

8) Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ sắc, người ấy 
không hoan hỷ khô. A1 không hoan hỷ khô, Ta nói, người ây 
giải thoát khỏi khô. 

9) Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thọ... 

10) Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ tưởng... 

I1) Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ các hành... 

: 12) Và này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thức, người 
ây không hoan hỷ khô. Ai không hoan hỷ khô, Ta nói, người 
ây giải thoát khỏi khô. 

IX. Sanh Khởi (Tạp 3.28 Sanh, Đại 2,20a) (S.11,3 1) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) ¬— Này các Tỷ-kheo, cái gọi là sắc sanh, trú, khởi, 
hiện hữu; cái ây là khô sanh, bệnh tật trú, già chêt hiện hữu. 

4-6) Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thọ sanh, trú, khởi, 
hiện hữu... tưởng sanh, trú, khởi, hiện hữu... các hành sanh, 
trú, khởi, hiện, hữu... 

7) Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức sanh, trú, khởi, hiện 
hữu; cái ấy gọi là khô sanh, bệnh tật trú, già chết hiện hữu. 


44 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8) Này các Tỷ-kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ, 
biến mắt; cái ấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chết 
biến mắt. 


9-11) Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thọ đoạn diệt... tưởng 
đoạn diệt... các hành đoạn diệt... 

12) Này các Tỷ-kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an chỉ, 
biên mât; cái ây là khô đoạn diệt, bệnh tật an chỉ, già chêt 
biên mât. 

X. Cội Gốc Của Đau Khổ (S.iii,32) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

l 3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về đau khổ và cội 
gốc của đau khổ. Hãy lắng nghe... 

4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là đau khổ? Sắc, này các 
Tỷ-kheo, là đau khô; thọ là đau khô; tưởng là đau khô; các 
hành là đau khô; thức là đau khô. Đây, này các Tyỷ-kheo, gọi 
là đau khô. 

5) Này các Tỷ-kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ? 
Chính là khát ái này hướng tới tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia; tức là dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái. 

XI. Hoại Pháp (Tạp 2,19, Hoại Pháp, Đại 2,12b) (S.11,32) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

___3) -- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về hoại pháp và 
bât hoại pháp. Hãy lăng nghe... 

4) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là hoại pháp? Cái gì là 
bât hoại pháp? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 45 





5) Sắc, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của 
sắc ây, sự an chỉ, biên mât là bât hoại pháp. 


6) Thọ, này các Ty-kheo, là hoại pháp... 
7) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp... 
8) Hành, này các Ty-kheo, là hoại pháp... 


9) Thức, này các Tỷ-kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt 
của thức ây, sự an chỉ, biên mât là bât hoại pháp. 


IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông 


I. Không Phải Của Các Ông (Tạp 10.14 Kỳ Lâm, Đại 
2,10b) (S.iii,33) 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. 


4) Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 


5) Sắc, này các Tý-kheo, không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


6) Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


7) Tưởng, này các Tỷ-kheo... 
8) Các hành, này các Tỷ-kheo... 


9) Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


46 Chương I: Tương Ung Uẩn 





10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang lại cỏ, 
củi, cành cây, lá của Jetavana này, và đôt chúng hay tùy theo 
duyên sử dụng chúng. Các Ong có nghĩ răng: "Người ây 
mang chúng tôi, hay đôt, hay tùy theo duyên sử dụng chúng 
tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái 
ây không phải chúng con. Bạch Thê Tôn, cái ây không phải 
thuộc tự ngã của chúng con. 

_11) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sắc không phải của 
các Ong, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. Thọ không phải của các Ông... Tưởng không 
phải của các Ông. Các hành không phải của các Ông... Thức 
không phải của các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại 
hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

H. Không Phải Của Các Ông (S.iii,34) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Cái gì không phải của các Ông, này các Tỷ-kheo, 
hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. 

4) Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 

5) Sắc, này các Tý-kheo, không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

6-8) Thọ, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông... 
Tưởng, này các Tỷ-kheo... Các hành, này các Tỷ-kheo... 

9) Thức, này các Tỷ-kheo, không phải của Ông, hãy từ 
bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


IH. Tỷ Kheo (S.11,35) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 47 


HỊ 
2) Rồi một vị Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 


đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


3) -- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tắt cho con! Sau khi nghe Thê Tôn thuyêt pháp, con 
sẽ sông một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
cần. 





4) -- Này Tỷ-kheo, cái gì người ta thiên chấp tùy miện, 
người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. 
Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không 
được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Như thế nào, này Tỷ-kheo, Ông hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi điều Ta nói một cách vắn tắt? 


6) -- Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc, do thiên chấp 
ấy được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, do thiên chấp ấy 
được xưng danh. Nếu thiên chấp tưởng, do thiên chấp ây 
được xưng danh. Nếu thiên chấp các hành, do thiên chấp â ây 
được xưng danh. Nếu thiên chấp thức, do thiên chấp ấy được 
xưng danh. 


7) Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do 
thiên chấp ấy được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ... 
Nếu không thiên chấp tưởng... Nếu không thiên chấp hành... 
Nếu không thiên chấp thức, không do thiên _chấp ây được 
xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói văn tắt này của Thế 
Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


48 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8) -- Lành thay, lành thay, Tỷ-kheo! Lành thay, với lời 
nói văn tắt này của Ta, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, do thiên chấp ấy được xưng 
danh. Nếu thiên chấp thọ... Nếu thiên chấp tưởng... Nếu thiên 
chấp các hành... Nếu thiên chấp thức, do thiên chấp ấy được 
xưng danh. Này Tỷ-kheo, nếu không thiên chấp sắc, không 
do thiên chấp ấy được xưng danh... Nếu không thiên chấp 
thọ... Nếu không thiên chấp tưởng... Nếu không thiên chấp 
các hành... Nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp 
ấy được xưng danh. Với lời nói văn tắt này của Ta, này Tỷ- 
kheo, Ông cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


9) Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
thuyêt, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân phía hữu hướng vê Ngài 
TÔI ra đi. 

[H] 


10) Rồi Tỷ-kheo ẫây sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, không bao lâu chứng được 
mục đích mà con nhà lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình hướng đến: Đó là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh. Vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


11) Và vị Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. 
IV. Vị Tỷ Kheo (S.11,37) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI... 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 49 





3) -- Bạch Thế Tôn, lành thay, nêu Thế Tôn thuyết pháp 
một cách vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, 
con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần. 


4) -- Này Tỷ-kheo, cái gì người ta thiên chấp (anuseti), 
cái ấy người ta được đo lường (anopuyti). Cái gì người ta 
được đo lường, cái ấy người ta được xưng danh (sankham 
gacchati). Cái gì người ta không thiên chấp, cái ấy người ta 
không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, 
cái ấy người ta không được xưng danh. 


-- Con đã hiểu, bạch Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện 
Thệ. 


5) -- Lời nói vắn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, Ông đã 
hiêu một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Nếu thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, người 
ta được đo lường. Với cái gì người ta được đo lường, với cái 
Ấy, người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ... Nếu thiên 
chấp tưởng... Nếu thiên chấp các hành... Nếu thiên chấp thức, 
với thức, người ta được đo lường. Với cái gì người ta được 
đo lường, với cái ấy, người ta được xưng danh. 


7) Nếu không thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, 
người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không 
được đo lường, với cái ấy, người ta không được xưng danh. 
Nếu không thiên chấp thọ... Nếu không thiên chấp tưởng... 
Nếu không thiên chấp các hành... Nếu không thiên chấp thức, 
với thức, người ta không được đo lường. Với cái gì người ta 
không được đo lường, với cái Ấy, người ta không được xưng 
danh. Với lời nói văn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


$0 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Lời nói văn tắt này của Ta, Ông đã hiểu một cách 
rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này Tỷ-kheo, với sắc, 
người ta được đo lường. Với cái gì được đo lường, với cái ấy, 
người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ... Nếu thiên 
chấp tưởng... Nếu thiên chấp các hành... Nếu thiên chấp thức, 
với thức, người ta được đo lường. Với cái gì người ta được đo 
lường, với cái ây, người ta được xưng danh. Nếu không thiên 
chấp sắc, này Tỷ-kheo, với sắc, người ta không được đo 
lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy, 
người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ... 
Nếu không thiên chấp tưởng... Nếu không thiên chấp các 
hành... Nếu không thiên chấp thức, với thức, người ta không 
được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với 
cái ấy, người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt 
này của Ta, này Tý-kheo, Ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như vậy. 


9) Rồi vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thể 
Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


10) Rồi vị Tý-kheo ấy sống một mình, tịnh cư... 
11) Vị Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 
V, Ananda (S.11,37) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3) Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


-- Này Ananda, nếu có người hỏi Ông: "Này Hiền giả 
Ananda, những pháp nào sự sanh khởi đã được thây rõ, sự 
diệt mât được thây rõ, trong khi tôn tại, sự biên đôi được 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 $I 





thấy rõ?" Nếu được hỏi vậy, này Ananda, Ông trả lời như thế 
nào? 


4) -- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: "Này Hiền 
giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự 
diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đối được 
thấy rõ?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau 


5) "Trong sắc, này Hiền giả, sự sanh khởi được thấy TỐ, 
sự điệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được 
thấy rõ. Trong thọ... Trong tưởng... Trong các hành... Trong 
thức, này Hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ". 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. 


6) -- Lành thay, lành thay, này Ananda! Này Ananda, 
trong sắc sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy 
rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ... 
Trong tưởng... Trong các hành... Trong thức, sự sanh khởi 
được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự 
biến đổi được thấy rõ. Này Ananda, trong những pháp này, 
sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong 
khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, này 
Ananda, Ông phải trả lời như vậy. 


VI. Ananda (S.11,38) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này Ananda, nếu Ông được hỏi như sau: "Trong 
những pháp nào, này Hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được 
thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến 
đổi đã được thấy rõ? Trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ 
được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại, 
sự biến đổi sẽ được thấy rõ? Trong những pháp nào, sự sanh 


42 Chương I: Tương Ung Uẩn 





khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, 
sự biên đôi được thây rõ?" Được hỏi như vậy, này Ananda, 
Ong trả lời như thê nào? 


4) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi như sau: “Trong 
những pháp nào, này Hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được 
thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến 
đổi đã được thấy rõ? Trong những pháp nào, sự sanh khởi sẽ 
được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại, 
sự biến đối sẽ được thấy rõ? Trong những pháp nào, sự sanh 
khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, 
sự biến đổi được thấy rõ?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con 
trả lời như sau: 


5) "Đối với sắc quá khứ, này Hiền giả, đã đoạn diệt, đã 
biến hoại, đối với sắc ấy, sự sanh khởi đã được thấy TỐ, SỰ 
diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi đã 
được thấy rõ. Đối với thọ quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến 
hoại, sự sanh khởi của thọ ây được thấy rõ, sự diệt mất đã 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy TÕ. 
Đối với tưởng... Đối với các hành... Đối với thức quá khứ, đã 
đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thức ấy đã được 
thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến 
đổi đã được thấy rõ. Trong những pháp này, này Hiền giả, sự 
sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong 
khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. 


6) Đối với sắc chưa sanh, này Hiền giả, chưa hiện hữu, 
trong sắc Ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đôi sẽ được thấy TỐ. 
Đối với thọ chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thọ Ấy, sự sanh 
khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi 
tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với tưởng... Đối với 
các hành... Đối với thức chưa sanh, chưa hiện hữu, sự sanh 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 $3 





khởi sẽ được thây rõ, sự diệt mắt sẽ được thấy rõ, trong khi 
tồn tại, sự biến đối sẽ được thấy rõ. Trong những pháp này, 
này Hiền giả, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. 


7) Đối với sắc đã sanh, này Hiền giả, đã hiện hữu, trong 
sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, 
trong khi tôn tại, sự biến đôi được thấy rõ. Đối với thọ đã sanh, 
đã hiện hữu... Đối với tưởng đã sanh, đã hiện hữu... Đối với các 
hành đã sanh, đã hiện hữu... Đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, 
trong thức Ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy 
rõ. Trong những pháp nảy, này Hiền giả, sự sanh khởi được 
thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đôi 
được thấy rõ". 


Nêu con được hỏi như vậy, bạch Thê Tôn, con sẽ trả lời 
như vậy. 


8) -- Lành thay, lành thay, này Ananda! Này Ananda, 
đối với sắc thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại; đối với 
sắc ấy, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được 
thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối 
với thọ... Đối với tưởng... Đối với các hành... Đối với thức, 
thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, trong thức Ấy, sự 
sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất đã được thấy rõ, 
trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong các pháp 
này, này Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất 
đã được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy 
TỐ. 

9) Đối với sắc chưa sanh, này Ananda, chưa hiện hữu, 
trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy TỐ. 
Đối với thọ... Đối với tưởng... Đối với các hành... Đối với 
thức chưa sanh khởi, chưa hiện hữu, trong thức Ấy, sự sanh 


%4 Chương I: Tương Ung Uẩn 





khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi 
tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với những pháp này, 
này Ananda, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ 
được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đôi sẽ được thấy TỐ. 


10) Đối với sắc đã sanh, này Ananda, đã hiện hữu, đối 
với sắc Ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy 
rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ... 
Đối với tưởng... Đối với các hành... Đối với thức đã sanh, đã 
hiện hữu, đối với thức ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt 
mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đôi được thấy TỐ. 
Trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt 
mất được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đôi được thấy TỐ. 
Được hỏi như vậy, này Ananda, Ông cần phải trả lời như 
vậy. 


VHI. Tùy Pháp (S.11,41) 
1-2) Nhân duyên ở Sàavatth1... 


3) -- Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, 
tùy pháp này có mặt: Đối với sắc, vị ấy sông nhiều yếm ly; 
đối với thọ, vị ây sống nhiều yếm ly; đối với tưởng, VỊ ây 
sống nhiều yếm lý. đối với các hành, vị ấy sống nhiều yếm 
ly; đối với thức, vị ấy sông nhiều yếm ly. 


4 AI sống nhiều yêm ly đối với sắc... đối với thọ... đối 
với tưởng... đối với các hành... ai sông nhiều yếm ly đối với 
thức, vị ây liễu tri sắc... liễu tri thọ... liễu tri tưởng... liễu tri 
các hành... liễu tri thức. Do liễu tri sắc... thọ... tưởng... các 
hành... do liễu tri thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải 
thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các 
hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. 

VIH. Tùy Pháp (S.11,41) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 $5 





1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3-5) -- Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, 
tà ĐT này có mặt: VỊ ây sông tủy quán vô thường trong 
.. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khô. 


IX. Tùy Pháp (S.11,41) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3-5) -- Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, 
tùy pháp này có mặt: VỊ ây sông tùy quán khổ trong sắc... Ta 
nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. 


X. Tùy Pháp (S.11,41) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Đối với vị Tỷ-kheo thực hành pháp và tùy pháp, 
tùy pháp này có mặt: VỊ ây sông tùy quán vô ngã trong săc.. 
trong thọ... trong tưởng... trong các hành. VỊ ây sông tùy 
quán vô ngã trong thức... 


4) Ai sống tùy quán vô ngã trong sắc, trong thọ, trong 
tưởng, trong các hành, trong thức; vị ây liễu tri sắc, liễu tri 
thọ, liễu tri tưởng, liễu tri các hành, liễu tri thức. Do vị ấy 
liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri các hành, liễu tri 
thức; vị ẫy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát 
khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị 
ây giải thoát khỏi đau khổ. 


V. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo 
L. Tự Mình Làm Hòn Đảo (Đại 2,8a) (S.11,42) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


%6 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, 
này các Ty-kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không 
nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, hãy lấy 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. 


4) Với những ai sống tự mình làm hòn đảo cho chính 
mình, này các Tỷ-kheo, nương tựa nơi chính mình, không 
nương tựa một ai khác. Lấy pháp làm hòn đảo, lẫy pháp làm 
chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác, hãy như lý 
quán sát: "Sầu, bi, khổ, ưu, não do nguồn gốc gì sanh? Do cái 
øì làm cho hiện hữu?” 


5) Và này các Tỷ-kheo, sầu, bi, khổ, ưu, não do nguồn 
gôc gì sanh? Do cái gì làm cho hiện hữu? 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân; quán (samamupassati) sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sác, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc. Sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi sắc 
của vị ấy biến hoại và đôi khác thì sầu, bi, khổ, ưu, nào sẽ 
khởi lên. 


7) Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thọ... 

8) Vị ấy quán tưởng như là tự ngã... 

9) Vị ấy quán các hành như là tự ngã... 

10) Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức 
này của vị ây biên hoại và đôi khác. Khi thức của vị ây biên 
hoại và đôi khác thì sâu, bị, khô, ưu, não sẽ khởi lên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 $7 





11) Này các Tỷ-kheo, biết sắc là vô thường, biến hoại, 
ly tham, đoạn diệt; vị ây thấy tất cả sắc xưa và nay là vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh 
trí tuệ như vậy, sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn tận. Do 
chúng được đoạn tận, vị ẫy không bị ưu, não. Do không bị 
ưu, não, VỊ ẫy sống an lạc. Do sống an lạc, vị Tỷ-kheo được 
gọi là (Tadanganibbuto) vị đã lắng dịu mọi tướng phần, nhứt 
hướng Niết-bàn. 

12) Này các Tỷ-kheo, biết thọ là vô thường, biến hoại, 
ly tham, đoạn diệt, vị ẫy thấy tất cả thọ xưa và nay là vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh 
trí tuệ như vậy, các sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn tận. Do 
chúng được đoạn tận, vị ây không bị ưu, não. Do không bị 
ưu, não, VỊ ây sống an lạc. Do sống an lạc, vị Tỷ-kheo được 
gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần, nhứt hướng Niết-bàn.. 


13) Này các Tý-kheo, biết tưởng là vô thường... 
14) Này các Tý-kheo, biết các hành là vô thường... 


15) Này các Tỷ-kheo, biết thức là vô thường, biến hoại, 
ly tham, đoạn diệt; vị ây thấy tất cả thức xưa và nay là vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại. Do thấy như thật với chánh 
trí tuệ như vậy, các sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn tận. Do 
chúng được đoạn tận, vị ây không bị ưu, não. Do không bị 
ưu, não, VỊ ẫy sống an lạc. Do sống an lạc, vị Tỷ-kheo được 
gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần, nhứt hướng Niết-bàn.. 


H. Con Đường (Đại 2,Sa) (S.11,44) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con 
đường đưa đên thân kiên tập khởi và con đường đưa đên thân 
kiên đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


48 Chương I: Tương Ung Uẩn 





4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
thân kiến tập khởi? 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc. 


6-8) ... quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 


9)... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


10) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên tập khởi. Con đường đưa đên thân kiên tập khởi có 
nghĩa là: Sự quán sát đưa đên khô tập khởi. 


11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
thân kiên đoạn diệt? 


12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là 
có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán 
tự ngã ở trong sắc. 

13-15) ... không quán thọ... không quán tưởng... không 
quán các hành... 

16) ... không quán thức như là tự ngã, hay không quán 
tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, 
hay không quán tự ngã ở trong thức. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 49 





17) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên đoạn diệt. Con đường đưa đên thân kiên đoạn diệt 
có nghĩa là: Sự quán sát đưa đên sự khô đoạn diệt. 


HH. Vô Thường (Tạp 3,35, Thanh Tịnh, Đại 2,2Ic) (S.11,44) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của 
tôi". Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly 
tham, được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. 


4-6) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường... Tưởng, này 
các Tỷ-kheo... Các hành, này các Tỷ-kheo... 


7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì là vô ngã, cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã 
của tôi". Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly 
tham, được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. 


8) Này các Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đối với sắc giới có 
tâm ly tham, giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc, đối 
với thọ giới... đôi với tưởng giới... đôi với hành giới... đối với 
thức giới, có tâm ly tham, giải thoát, không có chấp thủ các 
lậu hoặc. Do giải thoát, vị ấy an trú. Do an trú, vị ấy tri túc. 
Do tri túc, vị ẫy không ưu não. Do không ưu não, vị ây tự 
mình tịch tịnh. Vị ấy biết: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


60 Chương I: Tương Ung Uẩn 





IV. Vô Thường (Tạp 3,36, Chánh Quán Sát, Đại 2,21c) 
(S.iii,45) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của 
tôi”. 

4-6) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường... Tưởng, này 
các Tỷ-kheo, là vô thường... Các hành, này các Tỷ-kheo, là 
vô thường... 


7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi; cái này không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của 
tôi”. 

8) Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
không có các tủy kiến về quá khứ. Do không có các tùy kiến 
vê quá khứ nên không có các tùy kiến về tương lai. Do 
không có các tùy kiến về tương lai, kiên trì chấp. thủ không 
có. Do không có kiên trì chấp thủ, đối với sắc... đối với thọ... 
đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, tâm ly tham, 
giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. Do giải thoát, vị ấy 
an trú. Do an trú, vị ấy tri túc. Do tri túc, vị ấy không ưu não. 
Do không ưu não, vị ây tự mình được tịch tịnh một cách viên 
mãn. VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


V. Quán Kiến (Tạp 2,13, Giác, Đại 2,1 Ib) (S.iii,46) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 61 





3) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào quán tự ngã dưới nhiêu hình thức sai khác, quán cả năm 
thủ uân hay quán một trong năm thủ uân. 


4) Thế nào là năm? Này các Tỷ-kheo, ở đây kẻ vô văn 
phàm phu không được thấy rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay 
sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, quán thọ... quán 
tưởng... quán các hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Nếu quán như vậy, thời đi đến chấp kiến: "Tôi là". 


5) Này các Tỷ-kheo, khi đi đến chấp kiến: "Tôi là", thời 
năm căn nhập vào avakkanti (hiện hữu), tức là nhãn căn, nhĩ 
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 

6) Này các Tỷ-kheo, có ý, có các pháp, có vô minh giới. 
Cảm xúc bởi cảm thọ, cảm thọ này sanh do xúc chạm với vô 
minh; kẻ vô văn phàm phu đi đến chấp kiến: "Tôi là", đi đến 
chấp kiến: "Cái này là tôi", đi đến chấp kiến: " Tôi sẽ là", đi 
đến chấp kiến: "Tôi sẽ không là", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ 
hiện hữu với sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với vô 
sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với tưởng", đi đến 
chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng", đi đến chấp 
kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng". 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do năm căn an trú ở đây, 
nhưng đối với vị Đa văn Thánh đệ tử, vô minh được đoạn trừ 
và minh khởi lên. Do vô minh được viễn ly, do minh sanh 
khởi, không đi đến chấp kiến: "Tôi là", không đi đến chấp 
kiến: "Cái này là tôi", không đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện 
hữu"... "Tôi sẽ không hiện hữu"... "Tôi sẽ hiện hữu với sắc"... 


62 Chương I: Tương Ung Uẩn 





"Tôi sẽ hiện hữu với vô sắc"... "Tôi sẽ hiện hữu với tưởng"... 
"Tôi sẽ hiện hữu với vô tưởng", không đi đên châp kiên: "Tôi 
sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng”. 
VI. Các Uẩn (Tạp 2,23 Âm, Đại 2,13b) (S.iii,47) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng năm uân và năm thủ 
uân, hãy lăng nghe... 


4) Này các Tý-kheo, thế nào là năm uẫn? 


5) Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc. gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần; đây gọi là sắc uân. 


6-8) Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì... phàm có tưởng 
gì... phàm có các hành gì... 


9) Này các Tỷ-kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa 
hay gần; đây gọi là thức uẫn. 


—— 10) Những cái này, này các Tỷ-kheo, được gọi là năm 
uân. 

11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uân? 

12) Này các Tý-kheo, phàm có sắc gì quá khứ vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại... hoặc xa hay gân, có lậu hoặc, 
được châp thủ; đây gọi là sắc thủ uân. 

13-15) Này các Tyỷ-kheo, phàm có thọ gì... phảm có 
tưởng gì... phàm có các hành gì... 

16) Này các Tỷ-kheo, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, 


hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là thức thủ uần. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 63 





17) Này các Tý-kheo, đây được gọi là năm thủ uân. 
VHI. Sona (Tạp 1,20, Thu-lữ-na, Đại 2,6a) (S.11,48) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rôi Sona, con một gia chủ, đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, đảnh lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. 


3) Thê Tôn nói với Sona, con một gia chủ, đang ngôi 
một bên: 


___#)-- Này Sona, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào quán 
sắc vô thường, khô, biên hoại là: "Ta tôt đẹp hơn”, hay quán: 
“Ta băng nhau", hay quán: "Ta hạ liệt hơn"; những vị ây đầu 
phải là những ai khác, nêu không phải là những người không 
thây như thật! 

5)... quán thọ vô thường, khổ, biến hoại... 
6) ... quán tưởng vô thường, khổ, biến hoại... 
7) ... quán các hành vô thường, khổ, biến hoại... 


8)... quán thức vô thường, khổ, biến hoại là : "Ta tốt 
đẹp hơn", hay quán: "Ta bằng nhau", hay quán: "Ta hạ liệt 
hơn"; những vị ây đâu phải là những ai khác, nêu không phải 
là những người không thấy như thật! 

9) Này Sona, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không 
quán săc vô thường, khổ, biến hoại là: "Ta tốt đẹp hơn", hay 
không quán: "Ta bằng nhau", hay không quán: "Ta hạ liệt 
hơn"; những vị ấy đâu phải là những ai khác, nêu không phải 
là những vị thấy như thật! 


64 Chương I: Tương Ung Uẩn 





10-12) Này Sona, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán các 
hành... 


13) Này Sona, những Sa-môn hay Bà-lamôn nào 
không quán thức vô thường, khổ, biến hoại là: "Ta tốt đẹp 
hơn", hay không quán: "Ta bằng nhau", hay không quán: "Ta 
hạ liệt hơn"; những vị ấy đâu phải là những ai khác, nếu 
không phải là những vị thấy như thật! 


14) Ông nghĩ thế nào, này Sona, sắc là thường hay vô 
thường? 


-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) -- Thọ là thường hay vô thường?... 

16) Tưởng là thường hay vô thường?... 

L7) Các hành là thường hay vô thường?... 

18) Thức là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 65 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
hay chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


19) -- Do vậy, này Sona, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa 
hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 

20-22) Phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm các hành 
gì... 

23) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. 

24) Nếu thấy vậy, này Sona, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, 

yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị 
N ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, 
khởi lên chánh trí: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


VINH. Sona (Tạp 1,31, Thu-lữ-na, Đại 2,6c) (S.11,50) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagala (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Sona, con vị gia chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuông một bên. 


66 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) Thế Tôn nói với Sona, con vị gia chủ, đang ngồi một 
bên: 

4) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Sona, 
không biết rõ sác, không biết rõ (nappajananti) sắc tập khởi, 
không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt; không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... 
không biết rõ các hành... không biết rõ thức, không biết rõ 
thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con 
đường đưa đến thức đoạn diệt; những Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy, này Sona, không những không được chấp nhận là Sa-môn 
giữa các hàng Sa-môn, không được chấp nhận là Bà-la-môn 
giữa các hàng Bà-la-môn; những vị ấy trong đời sống hiện 
tại, cũng không tự mình chứng tri với thắng trí, chứng đạt và 
an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


5) Còn những Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, này Sona, 
biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ 
con đường đưa đến sắc đoạn diệt; biết rõ thọ... biết rõ 
tưởng... biết rõ các hành... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, 
biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn 
diệt; những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này Sona, không 
những được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, 
được chấp nhận là Bà-la-môn giữa các hàng Bả-la-môn; 
những vị Tôn giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại, còn tự 
mình chứng tri với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích 
của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


IX. Hỷ Được Đoạn Tận (S.11,5I) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy sắc vô 
thường là vô thường; đây là chánh tri kiên của vị ây. Thây 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 67 





chơn chánh như vậy, vị ấy yếm ly. Do hỷ đoạn tận, tham 
được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, 
tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ây được gọi là vị đã 
khéo giải thoát. 

4-6) Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy thọ vô 
thường là vô thường... tưởng vô thường... các hành vô 
thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo thấy thức vô 
thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị ấy. Thấy 
chơn chánh như vậy, vị ấy yếm ly. Do hỷ đoạn tận, tham 
được đoạn tận. Do tham đoạn tận, nên hỷ được đoạn tận. Do 
hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ây được gọi là vị 
đã được khéo giải thoát. 


X. Hỷ Được Đoạn Tận (S.11,52) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Hãy như lý tác ý sắc, này các Tý-kheo, hãy như 
thật quán (samanupassati) sắc là vô thường. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý sắc, như thật quán sắc là vô 
thường, vị ấy yếm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, tham được 
đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham 
đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã được 
khéo giải thoát. 

4) Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thọ... tác 
ý tưởng... tác ý các hành... 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý thức, 
như thật quán thức là vô thường, vị ấy yếm ly đối với thức. 
Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ 
được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị 
ây được gọi là đã được khéo giải thoát. 


68 Chương I: Tương Ung Uẩn 





B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa 
I. Phẩm Tham Luyến 
I. Tham Luyến (Tạp 2, Đại 2,9a) (S.iii,53) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) - Này các Tỷ-kheo, tham luyến là không giải thoát. 
Do tham luyến sắc, này các Tý-kheo, thức có chân đứng 
được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, (thức) 
hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 


4) Hay do tham luyến thọ ... tham luyến tưởng ... tham 
luyến hành, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. 
Với hành là sở duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng tìm 
hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 

5) Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, 
sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn 
mạnh của thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 


6-10) Này các Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham 
đối với sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt 
đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, 
nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới... đối với 
tưởng giới... đối với hành giới... Này các Tý-kheo, nếu vị Tỷ- 
kheo đoạn tận tham đối với thức giới, do tham được đoạn 
tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện 
hữu. 

11) Không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng thịnh, 
không có hành động, được giải thoát. Do giải thoát nên được 
kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri túc nên không có 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 69 





ưu não; do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh 
hoàn toàn. VỊ ây biệt: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 
H. Chúng Tử (Tạp 2, Đại 2,8c) (S.11,54) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tý-kheo, có năm loại chủng tử. Thế nào 
là năm? Chủng tử từ TỄ, chủng tử từ thân, chủng tử từ đọt, 
chủng tử từ quả, và chủng tử từ chủng tử là thứ năm. 

4) Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này 
không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá 
hoại, có lõi cứng, khéo gieo, nhưng không có đất, và không 
có nước, thời này các Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thể 
tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


5) -- Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này 
không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá 
hoại, có lõi cứng, khéo gieo, có đất và có nước, thời này các 
Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh được không? 


-- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


6) -- Này các Tỷ-kheo, ví như đất, bốn thức trú cần phải 
được xem như vậy. Ví như nước, này các Tỷ-kheo, hỷ tham 
cần phải được xem như vậy. Ví như năm loại chủng tử, này 
các Tỷ-kheo, thức cùng các món ăn cần phải được xem như 
vậy. 

7) Do tham luyễn sắc, này các Ty-kheo, thức có chân đứng 
được an trú. Với sắc là sở duyên, với săc là trú xứ, (thức) hướng 
tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 


70 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8-10) Do tham luyến thọ... Do tham luyến tưởng... Do 
tham luyến các hành, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng 
được tồn tại. Với hành là sở duyên, với hành là trú xứ, (thức) 
hướng tìm hý, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 


11) Này các Tý-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, 
sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh hay sự lớn mạnh 
của thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 


12) Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tý-kheo đoạn tận tham 
đối với sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt 
đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 


13-16) Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham 
đối với thọ giới... đối với tưởng giới... đối với hành gIỚI... đối 
với thức giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, 
chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. 


17) Không có chỗ y chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, 
không có hành động, được giải thoát; do giải thoát nên được 
kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri túc nên không có 
ưu não; do không có ưu não nên tự mình cảm thây tịch tịnh 
hoàn toàn. VỊ ây biệt: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

HI. Lời Cảm Hứng (Tạp 2, Đại 2,16c) (S.11,55) 
1) Nhân duyên ở Sảàvatthi... 
2) Ở đấy, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như sau: 


Nếu trước, Ta không có, 
Thời nay không có 1a, 
Không tạo nhán sẽ có, 
Tương lai sẽ không Ta. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 71 





Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phân kiết sử đoạn. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
-- Như thế nào bạch Thế Tôn: 


Nếu trước, Ta không có, 
Thời nay không có 1a, 
Không tạo nhán sẽ có, 
Tương lai sẽ không Ta. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn? 


4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không thấy rõ các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc, quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 
quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức 
ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


5) Vị ấy không như thật biết rõ (pajànàti) sắc vô thường 
là sắc vô thường, không như thật biết rõ thọ vô thường là thọ 
vô thường, không như thật biết rõ tưởng vô thường là tưởng 
vô thường, không như thật biết rõ hành vô thường là hành vô 
thường, không như thật biết rõ thức vô thường là thức vô 
thường. 

6) Không như thật biết rõ sắc khổ là sắc khổ, không 
như thật biết rõ thọ khổ... tưởng khổ... hành khổ... không như 
thật biết rõ thức khổ là thức khổ. 


72 Chương I: Tương Ung Uẩn 





7) Không như thật biết rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã, 
không như thật biết rõ thọ vô ngã... tưởng vô ngã... hành vô 
ngã... không như thật biết rõ thức vô ngã là thức vô ngã. 

8) Không như thật biết rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, 
không như thật biết rõ thọ hữu vi... tưởng hữu vi... hành hữu 
vi... không như thật biết rõ thức hữu vi là thức hữu vi. 

9) Không như thật biết rõ sắc sẽ biến diệt... thọ sẽ biến 
diệt... tưởng sẽ biết diệt... các hành sẽ biến diệt... không như 
thật biết rõ thức sẽ biến diệt. 

10) Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo thấy 
rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay 
sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ... 
không quán tưởng... không quán các hành... không quán thức 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

11) Vị ấy như thật thấy rõ sắc vô thường là vô thường, 
thọ vô thường... tưởng vô thường... hành vô thường... thức vô 
thường là thức vô thường. 

12) Vị ấy như thật thấy rõ sắc khổ là sắc khổ, thọ khổ... 
tưởng khổ... hành khổ... như thật thấy rõ thức khổ là thức 
khổ. 

13) Vị ấy như thật thấy rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã, thọ 
vô ngã... tưởng vô ngã... các hành vô ngã... thức vô ngã là 
thức vô ngã. 

14) Vị ấy như thật thấy rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, thọ 
hữu vI... tưởng hữu vI... các hành hữu vị... thức hữu vị là 
thức hữu vI. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 73 





15) Vị ấy như thật thấy rõ sắc sẽ biến diệt là sắc sẽ biến 
diệt, thọ sẽ biến diệt... tưởng sẽ biến diệt... các hành sẽ biến 
diệt... thức sẽ biến diệt là thức sẽ biến diệt. 

16) Do sắc biến diệt, thọ biến diệt, tưởng biến diệt, hành 
biến diệt, thức biến diệt, vị Tý-kheo nói lên lời cảm hứng: 

Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có 1a, 
Không tạo nhán sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn. 


17) -- Dầu cho quyết tâm như vậy, bạch Thế Tôn, vị 
Tỷ-kheo có thể cắt đứt hạ phần kiết sử. Nhưng bạch Thế 
Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được 
đoạn tận lập tức? 


18) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu hoảng 
sợ tại chỗ không có gì đáng hoảng sợ; kẻ vô văn phàm phu 
hoảng sợ như sau: 

Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có 1a, 
Không tạo nhán sẽ có. 
Tương lai sẽ không ta. 


19) Và vị Đa văn Thánh đệ tử, này Tỷ-kheo, không 
hoảng sợ tại chỗ không có gì đáng hoảng sợ; vị Đa văn 
Thánh đệ tử không có hoảng sợ như sau: 

Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có 1a, 
Không tạo nhán sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 


74 Chương I: Tương Ung Uẩn 





20) Này Tỷ-kheo, do tham luyến sắc, thức có chân 
đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, 
(thức) hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn 
mạnh. 


21-33) Do tham luyến thọ... do tham luyến tưởng... do 
tham luyến hành... do tham luyến thức, này Tỷ-kheo, thức có 
chân đứng được an trú. Với hành là sở duyên, với hành là trú 
xứ, (thức) hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn 
mạnh. 


24) Này Tỷ-kheo, aI nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài thọ, 
ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đên hay ởi, sự 
diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh của 
thức”, sự việc như vậy không xảy ra. 

25) Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
với sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đút, 
chô y chỉ của thức không hiện hữu. 

26) Này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với 
thọ giới... 

27) Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
VỚI tưởng ðIới... 

28) Này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với 
hành giới... 





29) Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với 
thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đút, chỗ 
y chỉ của thức không hiện hữu. 


30) Không có chỗ y chỉ như vậy thức không tăng 
trưởng, không có hành động, được giải thoát; do giải thoát 
nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri túc nên 
không có ưu não; do không có ưu não nên tự mình cảm thấy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 75 





tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 
IV. Thú Chuyển (Tạp 2, Đại 2,9b) (S.11,58) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẫn này. Thế nảo là 
năm? Sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, 
thức thủ uân. 


4) Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri 
năm thủ uân này theo bốn chuyên, thì cho đến khi ấy, này 
các Tyỷ-kheo, đôi với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, 
cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta không xác chứng răng Ta đã chứng được vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


5) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào Ta đã như thật 
thắng tri năm thủ uân này theo bốn chuyền, cho đến khi ấy, 
này các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm 
thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên 
và loài Người, Ta xác chứng rằng Ta đã chứng được vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


6) Và thế nào là bốn chuyển? Ta đã thăng tri sắc, Ta đã 
thắng tri sắc tập khởi, Ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, Ta đã 
thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Ta đã thăng tri 
thọ... tưởng... hành... Ta đã thắng tri thức, Ta đã thắng tri 
thức tập khởi, Ta đã thắng tri thức đoạn diệt, Ta đã thắng tr 
con đường đưa đến thức đoạn diệt. 

7) Và này các Tý-kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng 
và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các Tỷ-kheo, đấy 
được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Do 


76 Chương I: Tương Ung Uẩn 





các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa 
đến sắc đoạn diệt là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


8) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
do thắng tri sắc như vậy; do thăng tri sắc tập khởi như vậy, 
do thắng tri sắc đoạn diệt như vậy, do thăng tri con đường 
đưa đến sắc đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực 
hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ẫy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 


9) Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thắng tri sắc là như vậy... thắng tri con đường đưa 
đến sắc đoạn diệt là như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo 
giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. 
Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân 
chuyền của họ. 


10) Và này các Tý-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ 
xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do 
thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt 
nên thọ đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành 
đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy... 
chánh định. 


I1) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo thăng tri thọ là như vậy, thăng tri thọ tập khởi là như 
vậy, thắng tri thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yễm 
ly, ly tham, đoạn diệt thọ. Những thực hiện Ấy, họ khéo thực 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 77 





hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ẫy có chân đứng 
trong Pháp và Luật này. 


12) Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thăng tri thọ là như vậy... thăng tri con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt là như vậy... thời không thê nêu rõ sự luân 
chuyên của họi 


13-15) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng? Này các 
Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. 
Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường 
Thánh đạo Tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy... chánh định... thời không thể nêu rõ 
sự luân chuyên của họ. 


16) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có sáu tư 
thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các 
hành tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây 
là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là 
chánh tri kiến... chánh định. 


17) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo thắng tri các hành là như vậy, thắng tri các hành tập khởi 
là như vậy, thắng, tri các hành đoạn diệt là như vậy, thắng tri 
con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy, họ hướng 
về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hành. Những 
thực hiện Ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, 
những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

18) Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thắng tri các hành là như vậy, thăng tri các hành tập 
khởi là như vậy, thắng tri các hành đoạn diệt là như vậy, 


78 Chương I: Tương Ung Uẩn 





thắng tri con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy; 
do yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hành, họ giải thoát, không 
có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo 
giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời 
không thể nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


19) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Có sáu thức 
thân này, này các Tỷ -kheo, (tức là) nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc 
đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo 
Tám ngành đưa đến thức đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy... chánh định. 


20) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như 
vậy, thăng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức. Những thực hiện Ấy, họ khéo 
thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ẫy có chân 
đứng trong Pháp và Luật này. 


21) Và này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là 
như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng {r1 con 
đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy; do yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không có chấp thủ. 
Họ được khéo giải thoát. Những ai khéo giải thoát, họ được 
vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự 
luân chuyền của họ. 


V, Bảy Xứ (Sattatthàna) (Tạp 2, Đại 2,10a; 498c; 875b) 
(Tăng 35, Đại 2,754b) (S.1,61) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 79 





3) - VỊ Tỷ-kheo thiện xảo trong bảy xứ, này các Tỷ- 
kheo, quán sát theo ba cách, được gọi là một vị toàn vẹn 
trong Pháp và Luật này, đã thành tựu viên mãn, một bậc tối 
thượng nhân. 


4) Này các Tý-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo thiện xảo 
trong bảy xứ? 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo biết rõ 
(pajànati) sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết 
rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ vị ngọt của sắc, 
biết rõ sự nguy hiểm của sắc, biết rõ sự xuất ly của sắc. 


6-8)... biết rõ thọ... biết rõ tưởng... biết rõ các hành... 


9)... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức 
đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt, biết rõ 
vị ngọt của thức, biết rõ sự nguy hiểm của thức, biết rõ sự 
xuất ly của thức. 


10) Này các Tý-kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và 
sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
sắc. Do các món ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Do các món ăn 
đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo 
Tám ngành đưa đến sắc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... 
chánh định. 


11) Duyên sắc khởi lên lạc hý gì, đây là vị ngọt của sắc. 
Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đây là sự nguy 
hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn 
tận dục tham đối với sắc, đây là sự xuất ly của sắc. 


12) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thắng tri sắc là như vậy, thắng tri sắc tập khởi là như 
vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của sắc là 


80 Chương I: Tương Ung Uẩn 





như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thắng tri 
sự xuất ly của sắc là như vậy; họ hướng về thực hiện yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt đối với sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo 
thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ây có chân 
đứng trong Pháp và Luật này. 


13) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thắng tri sắc là như vậy, thắng tri sắc tập khởi là như 
vậy, thắng tri sắc đoạn diệt là như vậy, thắng trí vị ngọt của 
sắc là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của sắc là như vậy, 
thắng tri sự xuất ly của sắc là như vậy; do yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ 
được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ 
được vẹn toàn. Những aI vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự 
luân chuyền của họ. 


14) Và này các Tý-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu thọ thân này: Thọ do nhãn xúc sanh... thọ do ý 
xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. Do xúc tập khởi 
nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là 
con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức 
là chánh tri kiến... chánh định. 


15) Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là vị ngọt 
của thọ. Cảm thọ vô thường, khổ, vô ngã, đây gọi là nguy 
hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham 
đối với thọ, đây gọi là sự xuất ly của thọ. 


16) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
nảo thăng tri thọ là như vậy, thăng tri thọ tập khởi là như 
vậy, thắng tri thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thọ là 
như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thọ là như vậy, thắng tri 
sự xuất ly của thọ là như vậy; họ hướng về thực hiện yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt đối với thọ. Những thực hiện ấy, họ khéo 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 ổI 





thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ẫy có chân 
đứng trong Pháp và Luật này. 


17) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thăng tri thọ là như vậy... thời không thê nêu rõ sự luân 
chuyên của họ. 


18-20) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng? Này các 
Tỷ-kheo, có sáu tưởng thân này: Sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. 
Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường 
Thánh đạo Tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt... thời không 
thể nêu rõ sự luân chuyên của họ. 


21) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các hành? Này các 
Tỷ-kheo, có sáu tư thân: Sắc tư... pháp tư. Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là các hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập 
khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là con 
đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 


22) Do duyên hành khởi lên lạc hý gì, đây là vị ngọt 
của hành. Các hành vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy 
hiểm của hành. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục 
tham đối với các hành, đây là sự xuất ly của các hành. 


23-24) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào thắng tri các hành là như vậy, thăng tri các hành tập 
khởi là như vậy, thăng tri các hành đoạn diệt là như vậy, 
thắng tri con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy; 
họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với các 
hành. Những thực hiện ây, họ khéo thực hiện. Những ai khéo 
thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật 


82 Chương I: Tương Ung Uẩn 





này... Những ai được vẹn toàn, thời không thê nêu rõ sự luân 
chuyên của họ. 


25) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu thức thân này: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. Do 
danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn diệt nên 
thức đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa 
đến thức đoạn diệt đối với thức, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 


26) Do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của 
thức. Thức vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm của 
thức. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với 
thức, đây là sự xuất ly của thức. 


27) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thăng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như 
vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thức 
là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng 
tri sự xuất ly của thức là như vậy; họ hướng về thực hiện 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thức. Những thực hiện ấy, 
họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ẫy có 
chân đứng trong Pháp và Luật này. 


28) Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như 
vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường 
đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri vị ngọt của thức 
là như vậy, thắng tri sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng 
tri sự xuất ly của thức là như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt thức, họ giải thoát, không chấp thủ. Họ được khéo giải 
thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 83 





Những ai được vẹn toàn, thời không thê nêu rõ sự luân 
chuyên của họ. 


29) Này các Tỷ-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo thiện xảo 
trong bảy xứ. 


30) Và này các Tý-kheo, như thế nào là vị Tỷ-kheo 
quán sát theo ba cách? Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo 
quán sát theo giới, quán sát theo xứ, quán sát theo duyên 
khởi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tyỷ-kheo quán sát theo ba 
cách. 


31) Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thiện xảo trong bảy 
xứ, quán sát theo ba cách, được gọi là một vị toàn vẹn trong 
Pháp và Luật này, đã thành tựu viên mãn, một vị tôi thượng 
nhân. 

VI. Chánh Đẳng Giác. (S.iii,54) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Như LaI, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, được gọi là 
bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh Đẳng Giác. Còn 
vị Tỷ-kheo, này các Ty-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, được gọi là bậc Giải Thoát, 
không có chấp thủ, giải thoát nhờ trí tuệ. 

4) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ, được gọi là 
bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh Đẳng Giác. Còn 
vị Tỷ-kheo, này các Ty-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ, được gọi là bậc Giải Thoát, 
không có chấp thủ, giải thoát nhờ trí tuệ. 

5-7) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt tưởng... đoạn diệt các 


84 Chương I: Tương Ung Uẩn 





hành... đoạn diệt thức, được gọi là bậc Giải Thoát, không có 
châp thủ, Chánh Đăng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, 
được giải thoát nhờ trí tuệ, do yêm ly, ly tham, đoạn diệt thức, 
được gọi là bậc Giải Thoát, không có châp thủ, giải thoát nhờ 
trí tuệ. 

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sai biệt, thế 
nảo là sự đặc thù, thê nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, và bậc Tỷ-kheo được giải thoát 
nhờ trí tuệ? 

__9) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm chỉ đạo, lây Thê Tôn 
làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu được Thê Tôn 
nói lên ý nghĩa của lời này. Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì! 

-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói: 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

10) Thế Tôn nói như sau: 


-- Như Lai, nảy các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, làm cho khởi lên con đường (trước kia) chưa 
khởi, là bậc đem lại con đường (trước kia) chưa được đem 
lại, là bậc tuyên thuyết con đường (trước kia) chưa được 
tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. 
Còn nay, này các Tỷ-kheo, các vị đệ tử là những vị sống theo 
đạo, tiếp tục thành tựu (đạo). 

I1) Này các Tyỷ-kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự 
sai khác giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và 
bậc Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 85 





VHỊ. Năm Vị (Vô ngã tưởng) (Đại 2,7c) (Luật tạng, Đại 
phâm q.Il, từ trang 3) (S.11,66) 


I) Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nai), tại 
Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 

2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo”. -- “Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, 
nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thê 
được các sắc như sau: "Mong răng sắc của tôi là như thế này! 
Mong rằng sắc của tôi chăng phải như thế này!" 


4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi 
đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: "Mong rằng 
sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chăng phải 
như thế này!" 


5) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Ty-kheo, 
nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có 
thê được các thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế 
này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!" 


6) Và này các Ty-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ đi 
đên bệnh hoạn, và không thê có được các thọ: "Mong răng 
thọ của tôi như thê này! Mong răng thọ của tôi chăng phải 
như thê này!" 

7) Tưởng là vô ngã... 

8) Các hành là vô ngã, này các Tý-kheo, nếu các hành 
là ngã, thời các hành không thê đi đên bệnh hoạn và có thê 
được các hành như sau: "Mong răng các hành của tôi như thê 
này! Mong răng các hành của tôi chăng phải như thê này!" 


đó Chương I: Tương Ung Uẩn 





9) Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy, 
các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành: 
"Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!" 

10) Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, 
thời thức không thê đi đến bệnh hoạn, và có thê có được các 
thức như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong 
rằng thức của tôi chăng phải như thế này!" 


I1) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, 
thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong 
rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳắng 
phải như thế này!" 


12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: " Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

13-15) -- Thọ... Tưởng... Các hành... 

16) Thức là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 87 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 

5 ƯƠnE ỢP ly 

chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

17) -- Do vậy, này các Tý-kheo, phàm sắc gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tê, liệt hay thăng, 
xa hay gân; tât cả sắc cân phải như thật quán với chánh trí 
tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

18) Phàm thọ gì... 

19) Phàm tưởng gì... 

20) Phàm các hành gì... 


21) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 

22) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối VỚI 
tưởng, yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm 
ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

23) Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được 
nói lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


VIII. Mahàli (Tạp 3,32, Phú-Lâu-Na, Đại 2,20b)(Siii,68) 


ở8 Chương I: Tương Ung Uẩn 





1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, trong rừng Đại Lâm, tại 
Trùng Các đại giảng đường. 


2) Rồi Mahàli, người Licchavi, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Mahàli, người Licchavi, bạch Thê Tôn: 


3) -- Puràna Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp), bạch Thế 
Tôn, thuyết như sau: "Không nhân, không duyên là sự nhiễm 
ô của chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Không nhân, không duyên là sự thanh tịnh của 
chúng sanh. Không nhân, không duyên, chúng sanh được 
thanh tịnh". Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế 
nào? 


4) -- Này Mahàli, có nhân, có duyên là sự nhiễm ô của 
chúng sanh. Này MahàilI, có nhân, có duyên, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Này Mahàli, có nhân có duyên là sự thanh tịnh của 
chúng sanh. Có nhân, có duyên, chúng sanh được thanh tịnh. 


5) -- Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì là 
sự nhiêm ô của chúng sanh? Do có nhân gì, do có duyên gì 
chúng sanh bị nhiễm ô? 


6) -- Này Mahàli, nếu sắc nhứt hướng khô, rơi trên đau 
khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng 
sanh không tham đắm đối với sắc. Và vì rằng, này Mahàii, 
sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc 
với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Do tham 
đắm nên bị triỀn phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. 
Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô chúng 
sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh 
sẽ bị nhiễm ô. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 89 





7) Và này Mahàli, nếu thọ nhứt hướng khổ, rơi trên 
khô, nhập cuộc với khô, không nhập cuộc với lạc, thời các 
chúng sanh không tham đắm đối với thọ. Và vì rằng, này 
Mahàili, thọ là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập 
cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với thọ. Do 
tham đắm nên bị triỀn phược, do bị triền phược nên bị nhiễm 
ô. Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của 
chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, 
chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 


8-9) Và này Mahàli, nếu tưởng nhứt hướng khô... nếu 
các hành nhứt hướng khô... 


10) Và này Mahàli, nếu thức nhứt hướng khổ, rơi trên 
khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng 
sanh không tham đắm đối với thức. Vì rằng, này Mahàili, 
thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc 
với khổ, do vậy chúng sanh tham đắm đối với thức. Do tham 
đắm nên bị triỀn phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. 
Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của 
chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, 
chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 


11) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân, thế nào là duyên 
cho sự thanh tịnh của chúng sanh? Do có nhân như thê nào, 
có duyên như thê nào, chúng sanh được thanh tịnh? 


12) -- Này Mahàli, nếu sắc là nhứt hướng lạc, rơi trên 
lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khô, thời chúng 
sanh không nhàm chán đối với sắc. Và vì rằng, này Mahàili, 
sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc 
với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với sắc. Do yếm 
ly nên ly tham; do ly tham nên giải thoát. Này Mahàili, đây là 
nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có 


90 Chương I: Tương Ung Uẩn 





nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh 
tịnh. 


13) Này Mahàli, nếu thọ là nhứt hướng lạc... 
14) Này Mahàli, nếu tưởng là nhứt hướng lạc... 
15) Này Mahàli, nếu các hành là nhứt hướng lạc... 


16) Này Mahàli, nếu thức là nhứt hướng lạc, rơi trên 
lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khô, thời chúng 
sanh không nhàm chán đối với thức. Và vì rằng, này Mahàill, 
thức là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc VỚI khổ, không nhập 
cuộc với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với thức. Do 
yếm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahàii, 
đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. 
Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được 
thanh tịnh. 


IX. Lửa Cháy (S.11,58) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) — Sắc, này các Ty-kheo, đang bốc cháy; thọ đang bốc 
cháy; tưởng đang bôc cháy; hành đang bôc cháy; thức đang bôc 
cháy! 

4) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly 
tham; do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên: “Ta đã được giải thoát". 

5) Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 
X. Ngôn Lộ (S.11,59) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 9] 





3) -- Này các Tyỷ-kheo, có ba loại này, ngôn lộ, danh 
ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, 
nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các Sa- 
môn, Bả-la-môn có trí quở trách. Thế nào là ba? 


4) Này các Tỷ-kheo, phảm sắc gì đã qua, ¬ đoạn diệt, 
đã biến hoại; sắc ấy được xác nhận là "đã có", được xưng 
danh là "đã có", được thi thiết là "đã có". Sắc ấy không được 
xác nhận là "hiện có", không được xác nhận là "sẽ có”. 


5) Phàm thọ gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại; thọ 
ây được xác nhận là "đã có", được xưng danh là "đã có", 
được thi thiết là "đã có". Thọ ấy không được xác nhận là 
"hiện có”, không được xác nhận là "sẽ có”. 


6) Phàm tưởng gì đã qua... 
7) Phàm các hành gì đã qua... 


8) Phàm thức gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại; thức 
ẫy được xác nhận là "đã có", được xưng danh là "đã có”, 
được thi thiết là "đã có". Thức ấy không được xác nhận là 
"hiện có”, không được xác nhận là "sẽ có”. 


9) Phàm sắc gì chưa sanh, chưa hiện hữu; sắc ẫy được 
xác nhận là "sẽ có", được xưng danh là "sẽ có", được thi thiết 
là "sẽ có". Sắc ấy không được xác nhận là "hiện có", không 
được xác nhận là "đã có". 


10) Phàm thọ gì chưa sanh, chưa hiện hữu; thọ ẫy được 
xác nhận là "sẽ có”, được xưng danh là "sẽ có", được thi thiệt 
là "sẽ có". Thọ ây không được xác nhận là "hiện có”, thọ ây 
không được xác nhận là "đã có". 

11) Phàm tưởng gì... 

12) Phàm các hành øì... 


92 Chương I: Tương Ung Uẩn 





13) Phàm thức gì chưa sanh, chưa hiện hữu; thức ây 
được xác nhận là "sẽ có", được xưng danh là "sẽ có", được 
thi thiết là "sẽ có". Thức ấy không được xác nhận là "hiện 
có", thức ẫy không được xác nhận là "đã có". 


14) Này các Tý-kheo, phàm sắc gì đã sanh, đã hiện 
hữu; sắc ấy được xác nhận là "hiện có", được xưng danh là 
"hiện có", được thi thiết là "hiện có". Sắc ấy không được xác 
nhận là "đã có", không được xác nhận là "sẽ có”. 


15) Phàm thọ gì đã sanh, đã hiện hữu; thọ ấy được xác 
nhận là "hiện có”, được xưng danh là "hiện có", được thi 
thiết là "hiện có". Thọ ấy không được xác nhận là "đã có", 
không được xác nhận là "sẽ có”. 


16) Phàm tưởng gì... 
17) Phàm các hành øì... 


18) Phàm thức gì đã sanh, đã hiện hữu ; thức ấy được 
xác nhận là "hiện có", được xưng danh là "hiện có", được thi 
thiết là "hiện có". Thức ấy không được xác nhận là "đã có", 
thức ấy không được xác nhận là "sẽ có". 


19) Này các Tỷ-kheo, có ba loại này, ngôn lộ, danh 
ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, 
nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các Sa- 
môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


20) Tuy vậy, dân chúng ở Ukkali, những vị thuyết pháp 
trong thời an cư mùa mưa, các vị vô nhân luận giả, các vị vô 
tác luận giả, các vị vô hữu luận giả, những vị ấy cũng không 
có nghĩ răng ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ này không 
đáng quở trách, không đáng khinh miệt. Vì sao? Vì răng, họ 
sợ quở trách, công kích, phẫn nộ, chỉ trích. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 93 





II. Phẩm A-La-Hán 
1. Chấp Trước (Tạp I. Đại 2,4b) (S.11,73) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông AnảthapiIndika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ 
sống một mình, tịnh cư, không phóng đật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân. 


4) AI chấp, trước, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trói 
buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác 
ma. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Như thế nào, này Tỷ-kheo, Ông hiểu một cách 
rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói một cách vắn tắt? 


-- Ai chấp trước sắc, bạch Thê Tôn, người ấy bị Ma trói 
buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác 
ma. Ai chấp trước thọ, người ây bị Ma trói buộc. Ai không 
chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. Ai chấp 
trước tưởng... Ai chấp trước các hành... Ai chấp trước thức, 
người ây bị Ma trói buộc. AI không chấp trước, người ấy 
được giải thoát khỏi Ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt 
này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 
vậy. 


94 Chương I: Tương Ung Uẩn 





6) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Như vậy Ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời 
nói văn tắt này của Ta. Ai chấp trước sắc, này Tỷ-kheo, 
người ấy bị Ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ây 
được giải thoát khỏi Ác ma. Ai chấp trước thọ... Ai chấp 
trước tưởng... Ai chấp trước các hành... Ai chấp trước thức, 
người ấy bị Ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ây 
được giải thoát khỏi Ác ma. Này Tỷ-kheo, lời nói văn tắt này 
của Ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


7) Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài và ra đi. 

S) Rồi Tỷ-kheo ẫy sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, vì mục đích gì 
mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, mong cầu chính là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh; vị ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy chứng tri: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị 
A-la-hán nữa. 


II. Suy Tưởng (S.11,74) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Rồi một Tỷ-kheo... bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, lành thay, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
tóm tắt cho con... nhiệt tâm, tính cân. 
4) - Ai suy tưởng, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trói 


buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác 
ma. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 95 





-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Như thế nào, này Tỷ-kheo, Ông hiểu một cách 
rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói một cách văn tắt: 


6) -- A1 suy tưởng sắc, bạch Thế Tôn, nØười ẫy bị Ma 
trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi 
Ác ma. Ai suy tưởng thọ... tưởng... hành... "thức, người ấy bị 
Ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát 
khỏi Ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói văn tắt này của Thế Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo!l Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Như vậy Ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời 
nói văn tắt này của Ta. Này Tý-kheo, ai suy tưởng sắc, người 
ấy bị Ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải 
thoát khỏi Ác ma. Ai suy tưởng thọ... tưởng... các hành... Ai 
suy tưởng thức, người ây bị Ma trói buộc. Ai không suy 
tưởng, người. ấy được giải thoát khỏi Ác ma. Này Tỷ-kheo, 
lời nói văn tắt này của Ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. 

8-9) Rồi Tỷ-kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
VỊ Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 

HH. Hoan Hỷ (S.11,75) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3)... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 


tóm tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


%6 Chương I: Tương Ung Uẩn 





4) -- Ai hoan hỷ, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trói 
buộc. AI không hoan hỷ, người ây được giải thoát khỏi Ác 
ma. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiểu. 

5) -- Như thế nào, này Tỷ-kheo, Ông hiểu một cách 
rộng rãi ý nghĩa lời Ta nói một cách văn tắt? 

6) -- Ai hoan hý sắc, bạch Thế Tôn, người ấy bị Ma trói 
buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải thoát khỏi Ác 
ma. Ai hoan hỷ thọ... tưởng... các hành... Ai hoan hỷ thức, 
người ấy bị Ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ây được 
giải thoát khỏi Ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói văn tắt này của 
Thế Tôn con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Như vậy Ông đã hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời 
Ta nói một cách văn tắt. Ai hoan hỷ sắc, này Tỷ-kheo, người 
ấy bị Ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, người ấy được giải 
thoát khỏi Ác ma. Ai hoan hỷ thọ... tưởng... các hành... Ai 
hoan hỷ thức, người ấy bị Ma trói buộc. Ai không hoan hỷ, 
người ây được giải thoát khỏi Ác ma. Này Tỷ-kheo, lời nói 
văn tắt này của Ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
như vậy. 


8-9) Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
VỊ Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 
IV. Vô Thường (Tạp 1, Đại 2,3b) (S.iii,76) 


_ l-3) Nhân duyên ở Sảàvatthi. Rồi một Tỷ-kheo... bạch 
Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 97 





-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân... 


4) -- Cái gì vô thường, này Tỷ-kheo, ở đây, Ông phải 
đoạn trừ lòng dục. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, Ông đã 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, ở đây, con phải 
đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô 
thường, ở đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt 
này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 
vậy. 


7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Như vậy lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô thường, này Tỷ-kheo, ở 
đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ là vô thường... 
Tưởng là vô thường... Các hành là vô thường... Thức là vô 
thường, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn 
tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, Ông cần phải hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. 


8-9) Rồi Tỷ-kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 
V. Khổ (S.iii,77) 


1-3) Nhân duyên ở SàvatthI. Rồi một Tyỷ-kheo... bạch 
Thê Tôn: 


98 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


4) -- Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đây, Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, Ông đã 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Sắc là khổ, bạch Thế Tôn. Ở đây, con phải đoạn 
trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là khổ, ở đây, 
con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt 
này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 
vậy. 

7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Sắc là khổ, này Tỷ-kheo, ở đây, Ông cần 
phải đoạn trừ lòng. dục... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là 
khô, ở đây, Ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tất 
này của Ta, này Tỷ-kheo, Ong cân phải hiệu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. 

8-9) Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 

VỊ. Vô Ngã (Tạp I, Đại 2,3b) (S.11,77) 

1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi. Rồi một Tỷ-kheo... bạch Thế 
Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 


văn tắt cho con... con sẽ sống một mình, tịnh cư, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 99 





4) -- Cái gì vô ngã, này Tý-kheo, ở đây Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. 


-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã 
hiệu. 

5) -- Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, Ông đã 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Sắc là vô ngã, bạch Thế Tôn, ở đây, con phải đoạn 
trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô ngã, ở 
đây, con phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn 
tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
như vậy. 


7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Sắc là vô ngã, này Tỷ-kheo, ở đây, Ông 
cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức 
là vô ngã, này Tỷ-kheo, ở đây, Ông cân phải đoạn trừ lòng 
dục. Lời nói vắn tắt này của Ta, Ông cần phải hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 


8-9) Rồi Tỷ-kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 
VH. Không Đáng Thuộc Tự Ngã (Tạp I1, Đại 2,3c) 
(S.11,79) 

1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ây bạch Thê Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con.... 

4) -- Cái gì không đáng thuộc tự ngã, ở đây, Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. 


100 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện 
Thệ. 


5) -- Lời Ta nói một cách văn tắt, này Tỷ-kheo, Ông đã 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Sắc không đáng thuộc tự ngã, bạch Thế Tôn, ở 
đây, con cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các 
hành... Thức không đáng thuộc tự ngã, ở đây, con cân phải 
đoạn trừ lòng dục. Bạch Thê Tôn, lời dạy văn tắt này của 
Thê Tôn, con hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo!l Lời nói văn tắt này của Ta, Ong đã hiệu một cách 
rộng rãi. Sắc không đáng thuộc tự ngã, này Tỷ-kheo, ở đây, 
Ong cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ.. Tưởng... Các 
hành... Thức không đáng thuộc tự ngã, ở đây, Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt này của Ta, này Tỷ-kheo, 
Ong cân phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

8-9) Rồi Tỷ-kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
Tỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa. 

VIII. Chỉ Trú Cho Ô Nhiễm (Tạp 1, Đại 2,4a) (S.11,79) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con.. 


4) - Cái gì làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, này Tỷ- 
kheo, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 


-- Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu bạch Thiện 
Thệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 101 





5) -- Lời Ta nói một cách vẫn tắt, này Tỷ-kheo, Ông 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như thê nào? 


6) -- Sắc làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, bạch Thế Tôn, 
ở đây con cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng... Các 
hành... Thức làm chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, ở đây, con cần 
phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này 
của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


7) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo. Lời Ta nói một cách vắn tắt, Ông đã hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi. Sắc là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, này Tỷ- 
kheo, ở đây, Ông cân phải đoạn trừ lòng dục. Thọ... Tưởng.. 
Các hành... Thức là chỗ chỉ trú cho sự ô nhiễm, này Tỷ-kheo, 
ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói văn tắt này 
của Ta, này Tỷ-kheo, Ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. 

8-9) Rồi Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy... 
Tyỷ-kheo ây trở thành một vị A-la-hán nữa! 

IX. Ràdha (Tạp ó, Đại 2,37c) (S.11,79) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2-3) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn sau khi đến... 
bạch Thê Tôn: 

-- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thể nào đối 
với thân thê có thức này, và đôi với tât cả tướng ở ngoài, 
không có tư tưởng: "Ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy 
miên”? 

4) -- Này Ràđha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tê, liệt hay thăng, xa hay 
gân; tât cả sắc cân được thây như thật với chánh trí tuệ là: 


102 Chương I: Tương Ung Uẩn 





"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 

5) Phàm có thọ... 

6) Phàm có tưởng... 

7) Phàm có các hành... 

8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tê, liệt hay thăng, xa hay gân; tât cả thức 
cân được thây như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 

9) Này Ràdha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân có 


thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng: 
"Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên". 


10)... Tôn giả Ràdha trở thành một vị A-la-hán nữa. 
X. Suràdha (S.11,80) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2-3)... Rồi Tôn giả Suràdha bạch Thế Tôn: 

-- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối 
với thân thể có thức này, và đối với tất cả tướng ở T660 


không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn", vượt 
ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát? 


. -~ Này Suràdha, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại... xa hay gần; sau khi thấy với chánh trí tuệ như thật tất cả 
các sắc là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", (vị ấy) được giải 
thoát, không có chấp thủ. 

5-7) Phàm có thọ gì... có tưởng gì... có hành gì... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 103 





8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; sau khi như 
thật thấy với chánh trí tuệ tất cả các thức là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi", (vị ấy) được giải thoát, không có chấp thủ. 

9) Này Suràdha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với thân 
có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư 
tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn”, vượt ngoài mọi 
phân biệt, thuần tịnh, khéo giải thoát. 

10) Rồi Tôn giả Suràdha... trở thành một vị A-la-hán 


~ 


nưa. 


II. Phẩm Những Gì Được Ăn 
I. Vị Ngọt (S.iii,81) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như 
thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 


4-6) ... của thọ... của tưởng... của các hành. 


7) Không như thật biết rõ vị nøọf, Sự nguy hiểm và sự 
xuât ly của thức. 


8-12) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc... của 
thọ... của tưởng... của các hành... của thức. 


H. Tập Khởi (S.11,82) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


104 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) - Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không như 
thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của sắc. 

4-6) ... của thọ... của tưởng... của các hành... 

7) Không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

—_ 8) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử như thật 
biết rõ sự tập khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và sự 
xuât ly của sắc. 


9-11)... của thọ... của tưởng... của các hành... 

12)... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

HH. Tập Khởi (S.11,82) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biệt TỐ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm 
và sự xuât Ìy của săc. 

4-6) ... của thọ... của tưởng... của các hành... 

7) ... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

IV. Các Vị A-La-Hán (S.11,83) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) - Này các Ty-kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 105 





4-6) ... thọ... tưởng... các hành là vô thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi". 

8) Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối 
với các hành. .. đối với thức. 


9) Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham, nên được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải 
thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa". 

10) Này các Tỷ-kheo, cho đến hữu tình cư (Sattavasa), 
cho đến tột đảnh của hữu (Bhavaggam), những bậc ây là tối 
thượng, những bậc ấy là tối thăng ở trong đời, tức là các bậc 
A-la-hán. 

11) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

1) An lạc, bậc La-hán, 
Họ không có khát ái, 
Ngã mạn khéo chặt đứt; 
Lưới sỉ bị phá rách. 

2) Họ đạt được bắt động, 
Tâm viễn ÿ Ô frược, 
Không nhiễm trước thế gian, 
Bác Phạm thiên vô lậu. 


106 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) Họ biến trỉ năm uẩn. 
Do hành bảy Chánh pháp. 
Bác Chân nhán tán thản, 
Con đích tôn chư Phật. 


4) Đây đủ bảy món báu, 
Ba học đêu thành tựu, 
Bác đại hùng du hành, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


5) Đây đủ mười uy lực, 
Bác Long tượng Thiên định. 
Họ tối thắng ở đời, 
Khát ái được đoạn tận. 

6) Thành tựu vô học trì, 
Thân này thân tôi hậu, 
Cứu cảnh của Phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ ai. 


7) Đối các tưởng, không động, 
Giải thoát khỏi tái sanh, 
Đạt được điều phục địa, 
Họ chiên thăng ở đời. 

6) Thượng, hạ cùng tả, hữu. 
Họ không có hỷ lạc, 
Họ rông sự tử rông, 
Phật vô thượng ở đời! 

V, Các Vị A-La-Hán (S.11,84) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 107 





tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. 
4-7) Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô thường... 


8) Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối 
với các hành... đối với thức. 


9) Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham nên được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải 
thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

10) Này các Tý-kheo, cho đến hữu tình cư, cho đến tột 
đảnh của hữu, những bậc ấy là tôi thượng, những bậc ấy là 
tối thăng ở trong đời, tức là các bậc A-la-hán. 


VI. Sư Tử (S.11,85) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào 
buổi chiều, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi 
thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn 
xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bồn 
phương, nó rỗng lên tiếng rống sư đử ba lần. Sau khi rống 
tiếng rồng sư tử ba lần, nó đi tìm môi. Này các Tỷ-kheo, các 
loài thú thuộc loại bàng sanh, nghe tiếng rống của con sư tử, 
vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, 
khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước 
tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim 
bay lên hư không. 

5) Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị 
trần hay thành phố, bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, 


108 Chương I: Tương Ung Uẩn 





giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả 
phân và nước tiêu. 

6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của 
con sư tử, vua các loài thú; đối với loài bàng sanh, như vậy là 
đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 

7) Cũng vậy, này các Tý-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở 
đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp: Đây là 
sắc. Đây là sắc tập khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đây là các hành... Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là 
thức đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. 

8) Này các Tý-kheo, có những chư Thiên nảo, tuổi thọ 
dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài 
to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết 
pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ 
nghĩ: "Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng 
ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường 
hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta 
thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư Tôn giả, 
nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn 
giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không 
thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này". 

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của 
Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là 
đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 


10) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thuyết giảng như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 109 





1) Khi Phật với thượng tri, 
Chuyển bánh xe Chánh pháp, 
Cho Thiên giới, Nhân giới, 
Bác Đạo Sư vô tỷ. 

2) Sự đoạn diệt tự thán, 

Sự hiện hữu tự thán, 
Và đường Thánh Tám ngành 
Đưa đến khổ diệt tận, 


3) Chư Thiên được trường thọ, 
Có mỹ sắc danh xưng, 
Sanh khiếp đảm, sợ hãi, 
Như thú thấy sư tử. 


4) Vì chưa thoát tự thân, 
"Chúng ta là vô thường”, 
Nghe lời bậc Ủng Cúng, 
Đã giải thoát như vậy. 


VII. Đáng Được Ăn (Tạp 2, Đại 2,I 1) (S.11,86) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo có nhớ đến các đời sông ở các kiếp trước, tất cả họ đều 
nhớ đến năm thủ uân hay nhớ đến một trong những uẫn này. 


4) Thế nào là năm? Này các D nước có người nhớ 
rằng: “Trong quá khứ, thân ta như thế này”. Nhớ như vậy, vị 
ấy nhớ đến sắc. Hay có người nhớ rằng: “Trong quá khứ, ta 
có cảm thọ như thể này". Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến thọ. 
Hay có người nhớ rằng: Trong quá khứ ta có tưởng... có các 
hành... có thức như thế này". Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến 
thức. 


110 Chương I: Tương Ung Uẩn 





5) Này các Tý-kheo, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, 
này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị 
thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị 
thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các Tỷ-kheo, 
nên gọi là sắc. 

6) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ, 
này các Tỷ-kheo, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, này các 
Tỷ-kheo, nên gọi là thọ. 


7) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này 
các Ty-kheo, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu 
xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trăng. 
Nhận rõ, này các Tỷ-kheo, nên gọi là tưởng. 


8) Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện 
hành (pháp) hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành 
(pháp) hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm 
cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với 
tưởng tánh, làm cho hiện hành các hành với hành tánh, làm 
cho hiện hành thức với thức tánh. Làm cho hiện hành (pháp) 
hữu vi, này các Ty-kheo, nên gọi là các hành. 


9) Và này các Tý-kheo, thế nào gọi là thức? Rõ biết, 
này các Tý-kheo, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ 
biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kiềm... rõ biết 
không phải chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ 
biết, này các Tỷ-kheo, nên gọi là thức. 


10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Nay ta bị sắc chinh phục. Trong thời quá khứ, 
ta cũng bị sắc chỉnh phục, như ta bị sắc hiện tại chinh phục. 
Nếu ta hoan hỷ đối với sắc vị lai, thời trong vị lai, ta sẽ bị sắc 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 111 





chính phục, như nay ta bị sắc hiện tại chính phục”. Do suy 
nghĩ như vậy, vị ây không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ, 
không có hoan hỷ đối với sắc vị lai, và thực hành sự yêm ly, 
ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. 


12) "Ta nay bị thọ chính phục. Trong thời quá khứ, ta 
cũng bị thọ chính phục như vậy, như nay ta bị thọ hiện tại 
chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thọ vị lai, thời trong thời 
vị lai, ta sẽ bị thọ chinh phục, như nay ta bị thọ hiện tại chính 
phục". Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không luyến tiếc đối với 
thọ quá khứ, không có hoan hỷ đối với thọ vị lai, và thực 
hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ hiện tại. 


13) "Ta nay bị tưởng chinh phục... ". 
14) "Ta nay bị các hành chinh phục... ". 


15) "Ta nay bị thức chinh phục. Trong thời quá khứ, ta 
cũng bị thức chinh phục như vậy, như nay ta bị thức hiện tại 
chinh phục. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong 
thời vị lai, ta sẽ bị thức chinh phục, như nay ta bị thức hiện 
tại chinh phục". Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến 
tiếc đối với thức quá khứ, không có hoan hỷ đối với thức 
tương lai, và thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với 
thức hiện tại. 


16) Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 


112 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

17-19) -- Thọ... Tưởng... Các hành... 

20) Thức là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

21) -- Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sắc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tê, liệt hay thăng... 
xa hay gân; tât cả sắc cân phải như thật quán với chánh trí 
tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". 

22) Đối với thọ... 

23) Đối với tưởng... 

24) Đối với các hành.. 

25) Đối với thức quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tê, liệt hay thăng, xa hay gân; tât cả thức đêu 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. 

_ 26) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử giảm 
thiêu, không tăng trưởng, từ bỏ, không châp thủ, xa lánh, 
không thân cận, phân tán, không huân tập. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 113 





27) Giảm thiêu, không tăng trưởng cái gì? Giảm thiểu, 
không tăng trưởng săắc..., giảm thiêu, không tăng trưởng 
thọ...tưởng...các hành...øgiảm thiêu, không tăng trưởng thức. 


28) Từ bỏ, không chấp thủ cái gì? Từ bỏ, không chấp 
thủ sắc...thọ... tưởng... các hành... từ bỏ, không châp thủ 
thức. 


29) Xa lánh, không thân cận cái gì? Xa lánh, không 
thân cận sắc... thọ... tưởng... các hành... xa lánh, không thân 
cận thức. 


30) Phân tán, không huân tập cái ø? Phân tán, không 
huân tập sắc... thọ... tưởng... các hành... phân tán, không 
huân tập thức. 


31) Thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... 
đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán 
đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải 
thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

32) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Tỷ-kheo không tăng 
trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú, 
không từ bỏ, không chấp thủ; sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không 
xa lánh, không thân cận; sau khi xa lánh, vị ẫy trú, không 
phân tán, không huân tập. 


33) Sau khi phân tán, vị ấy trú, không tăng trưởng, 
không giảm thiểu cái gì? Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú, không 
tăng trưởng, không giảm thiểu sắc. Sau khi giảm thiểu, vị Bi 
trú, không tăng trưởng, không giảm thiểu thọ... tưởng... c 
hành... không tăng trưởng, không giảm thiêu thức. 


114 Chương I: Tương Ung Uẩn 





34) Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú, không từ bỏ, không 
chấp thủ cái gì? Sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không từ bỏ, không 
chấp thủ sắc; sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không từ bỏ, không 
chấp thủ thọ... tưởng... các hành... không từ bỏ, không chấp 
thủ thức. 


35) Sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không xa lánh, không thân 
cận cái gì? Sau khi xa lánh, vị ấy trú, không xa lánh, không 
thân cận sắc; sau khi xa lánh, vị ây trú, không xa lánh, không 
thân cận thọ... tưởng... các hành... không phân tán, không 
huân tập thức. 


36) Sau khi xa lánh, vị ấy trú, không phân tán, không 
huân tập cái gì? Sau khi phân tán, vị ấy trú, không phân tán, 
không huân tập sắc; sau khi phân tán, vị ấy trú, không phân 
tán, không huân tập thọ...tưởng...các hành...không phân tán, 
không huân tập thức. 


37) Sau khi phân tán, vị ấy trú, với tâm giải thoát như 
vậy. Này các Tỷý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy được chư Thiên với 
Thiên chủ, Phạm thiên chúng với Phạm thiên đảnh lễ, dầu cho 
Ở Xa: 

38) — Ôi fa đánh lễ Ông, 

Bác người như lương mã! 

Ôi, ta đánh lễ Ông, 

Là bậc tối thắng nhân! 

Ta không có chấp trước, 

Đối tượng Ông Thiên tư! 
VINH. Người Khất Thực (Tạp 10, Đại 2,71c) (Trung 34, Đại 
1,647a) (S.m,91) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapllavathu (Ca-t-lavệ), ở vườn Cây Bảng 
(Nigrodhàràma) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 115 





2) Rồi Thế Tôn nhân một lỗi lầm, sau khi quở trách 
chúng Tý-kheo Tăng, đáp y vào buôi sáng, câm y bát, đi vào 
thành Kapilavatthu đê khât thực. 


3) Đi khất thực ở Kapilavatthu xong, sau buổi ăn, trên 
con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Mahàvana 
(Đại Lâm) để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào rừng 
Mahàvana, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây 
veluvalatthikà. 


4) Trong khi Thế Tôn độc cư Thiền tịnh, tư tưởng như 
sau được khởi lên: 


5) "Chúng Tỷ-kheo đã được Ta làm cho vững mạnh. 
Nhưng ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia không bao lâu, 
mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ không thấy Ta, họ 
có thê đôi khác, biến đổi. Như con bê, nếu không thấy bò mẹ, 
có thê thay đôi, đối khác. 


6) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ 
không thấy Ta, họ có thể đôi khác, biến đổi. Ví như những hột 
giống non, nêu không có nước, có thê đôi khác, biến đổi. 


7) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không được bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu 
họ không thấy Ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như trước 
đây chúng Ty-kheo đã được Ta giúp đỡ, cũng vậy, nay Ta 
hãy giúp đỡ cho chúng Tỷ-kheo!" 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati, với tâm của mình biết 
được tư niệm của Thế Tôn, như một người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại hay co lại cánh tay duỗi ra, cũng vậy, biến 
mất từ Phạm thiên giới, hiện ra trước mặt Thế Tôn. 


116 Chương I: Tương Ung Uẩn 





9) Rồi Phạm thiên Sahampati, đắp thượng y vào một 
bên vai, chắp tay hướng đên Thê Tôn, và bạch Thê Tôn: 


-- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Bạch Thê Tôn, chúng Tỷ-kheo đã được Thê 
Tôn làm cho vững mạnh. 


10) Nhưng ở đây có một số tân Tý-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ 
không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con 
bê, nêu không thấy bò mẹ, có thê đối khác, biến đối. 


11) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này. Nếu họ 
không thấy Thế Tôn, họ có thê đối khác, biến đổi. Ví như 
những hạt giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, 
biến đôi. 


12) Cũng vậy, ở đây có một số tân Tỷ-kheo, xuất gia 
không bao lâu, mới đên trong Pháp và Luật này. Nêu họ 
không thây Thê Tôn, họ có thê đôi khác, biên đôi. 


13) Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng Tỷ- 
kheo hoan hỷ. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy thuyêt giảng cho 
chúng Tỷ-kheo như trước đây chúng Tỷ-kheo đã được Thê 
Tôn giúp đỡ, cũng vậy, nay Thê Tôn hãy giúp đỡ cho chúng 
Tỷ-kheol 

14) Thế Tôn im lặng nhận lời. 

15) Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi biết Thể Tôn đã 


nhận lời, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi 
biến mất tại chỗ. 


16) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đến vườn Cây Bàng, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nghĩ rằng: "Ta hãy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 117 





thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị Tỷ-kheo ấy 
đên Ta từng nhóm một hay hai người, với tâm có tội lôi”. 


17) Và các Tý-kheo ấy đến Thế Tôn, từng nhóm một 
hay hai người, với tâm có tội lỗi; sau khi đên, đảnh lễ Thê 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

18) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngồi một bên: 


-- Này các Tý-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, 
tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyễn rủa trong đời, 
này các Tý-kheo, khi nói: "Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn 
tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống". Này 
các Tỷ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là 
những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục 
đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp 
cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, 
không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: "Ta 
bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị 
chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có 
thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này được tìm ra". 


19) Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là thiện g1a nam tử 
xuất gia. VỊ ẫy có tham dục đối với các dục vọng, tham ải 
cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn 
không chế ngự. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que củi từ chỗ 
hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không 
được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi 
trong rừng. Dùng ví dụ ây, Ta tả cho các Ông con người ấy, 
đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích 
của Sa-môn hạnh. 


20) Này các Tỷ-kheo, có ba bất thiện tầm này: dục tầm, 
sân tâm, hại tâm. Và này các Tỷ-kheo, ba bât thiện tâm này 


118 Chương I: Tương Ung Uẩn 





được đoạn diệt không có dư tàn, đôi với vị nào tâm đã khéo 
an trú vào bôn Niệm xứ hay tu tập vô tướng Thiên định. 


21) Này các Tỷ-kheo, hãy khéo tu tập vô tướng Thiên 
định. Này các Tỷ-kheo, vô tướng Thiên định được tu tập, làm 
cho tăng thịnh, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn. 


22) Này các Tỷ-kheo, có hai kiến này: hữu kiến, phi 
hữu kiến. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: "Có cái gì ở trong đời, ta chấp trước mà 
không có phạm tội?" 

23) Và vị ấy biết: "Không có cái gì ở trong đời ta chấp 
trước mà không có phạm tội". Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ 
sắc... thọ... tưởng... các hành... Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ 
thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta. Do duyên hữu, 
có sanh. Do sanh, có già chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy 
là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 

24) Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


25-28) -- Thọ... Tưởng... Hành... Thức.... Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, thây vậy... VỊ ây biệt: "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 119 





IX. Pàrileyya (Tạp 2, Đại 2,13c) (S.11,94) 
1) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Kosambi để khất thực. Khất thực xong, sau buổi ä ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Ngài dọn đẹp chỗ nằm của mình, 
cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng Tăng biết, 
một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. 


3) Rồi một Tý-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, liền 
đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, nói với Tôn giả Ananda: 


-- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sảng tọa 
của mình, câm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng 
Tăng biệt, một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. 


4) -- Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng 
tọa của mình, câm y bát, không gọi thị giả, không tin cho 
chúng Tăng biêt, một mình, không có người đi theo, ra đi du 
hành; trong khi ây, Thê Tôn ưa sông một mình; trong khi ây, 
Thê Tôn không muôn ai đi theo Ngài. 

5) Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến Pàlileyyaka. Tại 
đây, Thê Tôn trú ở Pàlileyyaka, dưới gôc cây bhaddasàla. 

—_ 6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
liên ngôi xuông một bên. 

7) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 
Ananda: 

-- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa 
được tận mặt nghe Thê Tôn thuyêt pháp. Chúng tôi muôn, 


120 Chương I: Tương Ung Uẩn 





này Hiền giả Ananda, được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết 
pháp. 

8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo ấy đi đến 
Pàlileyyaka, gôc cây bhaddasàla, chỗ Thê Tôn ở; sau khi 
đên, đánh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ấy, giảng 
giải, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. 


10) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo sanh khởi suy nghĩ như 
sau: "Biêt như thê nào, thây như thê nào, các lậu hoặc được 
đoạn tận lập tức?" 


11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ của 
Tỷ-kheo ấy, liền nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bồn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn 
chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã 
được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, 
thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy 
bồ-đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám 
ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết giảng. 


12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải 
thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo khởi 
lên suy nghĩ sau đây: "Biết như thế nào, thấy như thế nảo, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức?" 


13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nảo, thấy như thế 
nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 121 





thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, sự quán như vây là hành. 
Hành ấy lẫy gì làm nhân, lẫy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy 
gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ- 
kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát 
ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy... xúc ấy là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc 
được đoạn tận lập tức. 


17) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, nhưng 
có thể quán tự ngã như là có sắc. Sự quán ấy, này các Tỷ- 
kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lẫy gì làm tập khởi, 
lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phảm 
phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm 
với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, hành cây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc Ấy... vô minh ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


18) Vị ấy có thê không quản sắc như là tự ngã, không 
quán tự ngã như là có săc, nhưng có thể quán sắc ở trong tự 
ngã. Quán ây, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ấy lẫy gì làm 
nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? 
Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi 
thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát 
ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành â Ấy nề vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây... thọ ẫy... 
ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết 


122 Chương I: Tương Ung Uẩn 





vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận 
lập tức. 

19) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có thê 
không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán sắc Ở 
trong tự ngã, nhưng có thể quán tự ngã ở trong sắc. Sự quán 
ầy, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành ây lây gì làm nhân, lây gì 
làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô 
văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với 
vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, 
này các Tý-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


20-21) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có 
thê không quán tự ngã như là có sắc, có thê không quán sắc ở 
trong tự ngã, có thê không quán tự ngã ở trong sác. Nhưng có 
thể quán thọ như là tự ngã, và có thê quán tự ngã như là có 
thọ, có thể quán thọ ở trong tự ngã, và có thể quán tự ngã ở 
trong thọ. 


22-23)... có thể quán tưởng... có thê quán các hành... 


24)... có thể quán thức như là tự ngã, có thể quán tự 
ngã như là có thức; có thê quán thức ở trong tự ngã; và có thê 
quán tự ngã ở trong thức. Sự quán ấy, này các Tỷ-kheo, là 
hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do 
cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái 
sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái 
ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tý-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 123 





25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thê 
không quán thọ như là tự ngã; có thể không quán tưởng... 
không quán các hành... không quán thức như là tự ngã. 
Nhưng có thê có (tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế 
giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hằng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại”. Nhưng thường kiến ấy, 
này các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


26) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã; không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các hành... 
không quán thức là tự ngã; có thê không có (tà) kiến như sau: 
"Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại". Nhưng vị ấy có thể có (tà) kiến như sau: "Nếu trước ta 
không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời 
sẽ không có của ta". 

27) Đoạn kiến ấy, này các Tý-kheo, là hành. Nhưng 
hành ấy, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh 
khởi, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này 
các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô 
minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ây... thọ â Ấy... vô minh ây là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỷ-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


28) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã... không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các hành... 
không quán thức như là tự ngã... không quán tự ngã ở trong 
thức; không có (tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế 
giới; sau khi chết tôi sẽ thường còn, thườg hằng, thường trú, 


124 Chương I: Tương Ung Uẩn 





không chịu sự biến hoại" ; có thê không có (tà) kiến như sau: 
"Nếu trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta". Nhưng vị ấy có thê nghỉ 
hoặc, do dự, không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp 
này. 

29) Nhưng này các Tyỷ-kheo, sự nghi hoặc, do dự, 
không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này là hành. 
Hành ấy lẫy gì làm nhân, lẫy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy 
gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ- 
kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát 
ái ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ây là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ây là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh. Vô minh ây là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. 

30) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 

X. Trăng Rằm (Tạp 2, Đại 2,14b) (S.11,100) (Trung Bộ 
Kinh, trang 109, 110 Tham chiêu) 

1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Đông Viên, 
Lộc Mâu giảng đường, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. 

2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ Bồ-tát, ngày rằm, 
đêm trăng tròn, giữa trời, có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 

3) Rồi có Tỷ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, châp tay hướng đên Thê Tôn và bạch Thê 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vẫn đè, 
nêu Thê Tôn cho phép, vả trả lời câu hỏi của con. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 125 





_¬ Này Tỷ-kheo, hãy ngôi tại chỗ và hỏi theo ý Ông 
muôn. 


4) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, ngồi tại chỗ ngồi của 
mình và bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẫn này: tức là sắc 
thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ 
uân? 


-- Này Tỷ-kheo, có năm thủ uân, tức là sắc thủ uân... 
thức thủ uân. 


5) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi 
thêm Thê Tôn một câu khác: 


-- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẫn này lấy gì làm căn bản? 
-- Này Tỷ-kheo, năm thủ uẫn này lẫy dục làm căn bản. 
6) -- Lành thay, bạch Thế Tôn... 


-- Bạch Thế Tôn, chấp thủ ấy là năm thủ uấn ấy hay 
châp thủ ngoài năm thủ uân? 


-- Này Tỷ-kheo, chấp thủ ấy không tức là năm thủ uân 
ây và châp thủ cũng không phải ngoài năm thủ uân. Nhưng 
chỗ nào có tham và dục, chỗ ây có châp thủ. 


7) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 
Tỷ-kheo ấy... hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác: 


-- Có thể chăng, bạch Thế Tôn, trong năm thủ uân, có 
sự sai khác vê dục và tham? 


Thế Tôn đáp : 


126 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Có thê có, này Tỷ-kheo. 


Ở đây, này Tỷ-kheo, có người nghĩ như sau: "Mong 
rằng trong tương lai, ta sẽ có sắc như vậy! Mong rằng trong 
tương lai ta sẽ có thọ như vậy! Mong rằng trong tương lai, ta 
sẽ có tưởng như vậy! Mong rằng trong tương lai ta sẽ có các 
hành như vậy! Mong rằng trong tương lai ta sẽ có thức như 
vậy!" Như vậy, này Tý-kheo, có thể có sự sai khác về đục và 
tham trong năm thủ uần. 


8) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 
Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu hỏi nữa: 


-- Dưới hình thức nào, bạch Thê Tôn, có định nghĩa vê 
uân của các uân? 


-- Phàm sắc øì, này Tỷ-kheo, thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân; đây gọi là sắc uân. Phàm thọ gì... Phàm 
tưởng gì... Phàm các hành gì... Phàm thức gì thuộc quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt 
hay thăng, hoặc xa hay gân; đây gọi là thức uân. Dưới hình 
thức như vậy, này Tỷ-kheo, có định nghĩa vê uân của các 
uân. 

9) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

¬_ Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, được gọi là 
sắc uân? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là thọ uân? Do 
nhân gì, do duyên gì, được gọi là tưởng uân? Do nhân gì, do 
duyên gì, được gọi là hành uân? Do nhân gì, do duyên gì, 
được gọi là thức uân? 

-- Do nhân bốn đại, này Tyỷ-kheo, do duyên bốn đại, 
được gọi là sắc uân. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 127 





thọ uấn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là tưởng uấn. 
Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là hành uấn. Do nhân 
danh sắc, do duyên danh sắc, được gọi là thức uần. 


10) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu khác: 

-- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là có thân kiến? 

-- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy 
rõ bậc Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không 
tu tập pháp các bậc Thánh; không thây rõ các bậc Chân nhân, 
không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã 
như là có săc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở 
trong sắc... thọ... tưởng.. hành... quán thức như là tự ngã, hay 
quán tự ngã như là có thức,hay quán thức ở trong tự ngã, hay 
quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là có thân 
kiên. 

11) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm câu nữa: 

-- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? 


-- Ở đây, này Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử thấy rõ 
các bậc Thánh, khéo thuần thục pháp các bậc Thánh, khéo tu 
tập pháp các bậc Thánh; thấy rõ các bậc Chân nhân, khéo 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự 
ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay 
không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ... không quán 
tưởng... không quán các hành... không quán thức như là tự 
ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán 


128 Chương I: Tương Ung Uẩn 





thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 
Như vậy, này Tỷ-kheo, là không có thân kiên. 


12) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 
Tỷ-kheo ấy... hỏi thêm một câu nữa: 


-- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là 
sự xuât ly của sắc?... của thọ... của tưởng... của các hành? 
Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiêm, là sự xuât ly của thức? 


-- Này Tỷ-kheo, đo duyên sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đó là 
vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của 
sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, 
sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. 
Do duyên thọ... Do duyên tưởng... Do duyên các hành... Do 
duyên thức khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thức. Sự vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại của thức, đó là sự nguy hiểm 
của thức. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và 
tham đối với thức, đó là sự xuất ly của thức. 


13) -- Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi 
Thê Tôn thêm câu nữa: 


-- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế 
nào, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có (quan điểm): ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên? 

-- Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần; tất cả sắc, Tỷ-kheo như thật quán với chánh 
trí tuệ như sau: "Đây không phải của tôi, đây không phải là 
tôi, đây không phải tự ngã của tôi". Phàm thọ gì... Phàm 
tưởng gì... Phàm các hành gì... Phàm thức gì thuộc quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 129 





hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức, Tý-kheo như thật 
quán với chánh trí tuệ như sau: "Đây không phải của tôi, đây 
không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi!" Này Tỷ- 
kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này 
và, đối với tất cả tướng ở ngoài, không có (quan điểm): ngã 
kiên, ngã sở kiên, mạn tùy miên. 

14) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo khác khởi lên suy ` 
sau đây: "Nếu Ngài nói sắc là vô ngã, thọ... tưởng... 
hành... thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã tạo ra, thời 
ngã nảo lãnh thọ?" 

15) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy nghĩ 
của Tỷ-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 

-- Sự kiện này xảy ra, này các Tý-kheo, là có kẻ ngu si, 
vô trí, chìm đăm trong vô minh, tâm bị khát ái chi phôi, nghĩ 
răng có thê vượt qua lời dạy bậc Đạo Sư, nghĩ răng: "Nêu 
Ngài dạy răng sắc là vô ngã, thọ... tưởng... các hành... thức là 
vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã làm, các nghiệp ây do ngã 
nào lãnh thọ?” Này các Tỷ-kheo, các câu vân nạn đã được Ta 
khéo dạy cho các Ông, chỗ này, chỗ kia trong các pháp ây. 

16) Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

17-19) -- Thọ... tưởng... các hành... 

20) Thức là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


130 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Do vậy... thấy vậy... vị ấy biết: "Sanh đã tận... không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


IV. Phẩm Trưởng Lão 
L. Ananda (Tạp 10, Đại 2,66a) (S.11,105) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Ananda ở SàvatthI, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 

2) Ở đây, Tôn giả Ananda gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 

3) -- Chư Hiền giả, Tôn giả Punna Mantaniputta, lúc 
chúng ta mới tu học, đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Vị ấy giáo 
giới chúng ta với lời giáo giới này: Này Hiền giả Ananda, do 
châp thủ, khởi lên (tư tưởng) "Tôi là", không phải không 
châp thủ. 

4) Do chấp thủ gì, khởi lên (tư tưởng) "Tôi là", không 
phải không châp thủ. Do châp thủ sắc, khởi lên (tư tưởng) 
"Tôi là", không phải không châp thủ. Do châp thủ thọ... 
tưởng... các hành... Do châp thủ thức, khởi lên (tư tưởng) 
“Tôi là", không phải không châp thủ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 l31 





5) Này Hiền giả Ananda, ví như một người đàn bà hay 
người đàn ông, hay người trẻ tuổi, ưa thích trang điểm, ngắm 
bóng mặt của mình trong một tắm gương sạch sẽ, trong sáng, 
hay trong một bát nước trong, thấy được do duyên chấp thủ, 
không phải không chấp thủ. Cũng vậy, này Hiền giả Ananda, 
do chấp thủ sắc, nên có (tư tưởng) "Tôi là", không phải 
không chấp thủ. Do chấp thủ thọ... tưởng... các hành... do 
chấp thủ thức, nên có (tư tưởng) "Tôi là", không phải không 
chấp thủ. 


6) Hiền giả Ananda, Hiền giả nghĩ thế nào, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, Hiền giả. 

7-10) -- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, Hiền giả. 

11-12) -- Do thấy vậy... vị ấy biết "...không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

13) Chư Hiền giả, Tôn giả Punna Mantàniputta, khi 
chúng tôi mới tu học, đã giúp đỡ chúng tôi rât nhiêu. Tôn giả 
ây giảng cho chúng tôi lời giáo giới này. Sau khi nghe Tôn 
giả Punna Mantàniputta thuyêt pháp, chúng tôi hoàn toàn 
chứng tri (Chánh) pháp. 

H. Tissa (Tạp 10, Đại 2,71a) (S.11,106) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, nói 
với một sô đông Tỷ-kheo: 

-- Này chư Hiền, thân ta như bị say vì vị ngọt (nặng nề 
và bại hoại). Ta không thây rõ các phương hướng. Ta không 


132 Chương I: Tương Ung Uẩn 





phân biệt được các pháp. Thụy miên, hôn trầm xâm chiếm 
tâm ta và tôn tại. Ta sông Phạm hạnh không còn thoải mái, 
và ta nghi ngờ đôi với các pháp. 

3) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, có 
nói với một sô đông Tỷ-kheo: "Này chư Hiên, thân ta như bị 
say vì vị ngọt (nặng nê và bại hoại). Ta không thầy rõ các 
phương hướng. Ta không phân biệt được các pháp. Thụy 
miên, hôn trầm xâm chiếm tâm ta và tồn tại. Ta sống Phạm 
hạnh không còn thoải mái, và ta nghi ngờ đối với các pháp". 


5) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 


-- Đến đây, này Tỷ-kheol Hãy nhân danh Ta, gọi Tỷ- 
kheo Tissa: "Hiên giả Tissa, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả!" 


6) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Tissa; 
sau khi đên, nói với Tôn giả T1ssa: 

-- Hiền giả Tissa! Bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 

7) -- Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Tissa vâng đáp Tý-kheo Ấy, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


8) Thế Tôn nói với Tôn giả Tissa đang ngồi một bên: 


-- Có thật chăng, này Tissa, Ông đã nói như sau cho 
một sô đông Tỷý-kheo: "Này chư Hiên, thân ta như bị say vì 
VỊ ngọt... và ta nghi ngờ đôi với các pháp”? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 133 





9) -- Ông nghĩ thế nào, này Tissa? Đối với người chưa 
ly tham, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt 
tình, chưa ly khát ái đối với sắc, thời khi sắc ấy biến hoại, đổi 
khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10-13) -- Lành thay, lành thay, này Tissal Như vậy là 
phải, này Tissa! Như người chưa ly tham đối với sắc... đối 
với thọ... đối với tưởng... Như người chưa ly tham đối với 
các hành, thời khi các hành â ấy biến hoại, đổi khác, có khởi 
lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


14) -- Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, 
này Tissa! Như người chưa ly tham đối với thức, người chưa 
ly tham, chưa ly dục, chưa ly ái, chưa ly khát, chưa ly nhiệt 
tình, chưa ly khát ái đối với thức, thời khi thức ấy biến hoại, 
đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


15) -- Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, 
này Tissa, đôi với người chưa ly tham đôi với thức. 


16) Này Tissa, Ông nghĩ thế nào, đối với người đã ly 
tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly khát ái, đã ly nhiệt 
tình, đã ly khát ái đối với sắc, thời khi sắc ấy biến hoại, đổi 
khác, sầu, bi, khổ, ưu, não có khởi lên không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


17)-- Lành thay, lành thay, này Tissal Như vậy là phải, 
này Tissa, đối với người đã ly tham đối với sắc. Đối với 
người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly khát ái, 
đã ly nhiệt tình, đã ly khát ái đối với thọ... đối với tưởng... 
đối với các hành... Như người đã ly tham đối với các hành, 


134 Chương I: Tương Ung Uẩn 





người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly khát ái 
đôi với thức, thời khi thức ây biên hoại, đôi khác, sâu, bị, 
khô, ưu, não có khởi lên không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


18) -- Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, 
này Tissa, đôi với người đã ly tham đôi với thức. 

19) Này Tissa, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


20-23) -- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


24-25) -- Do vậy... thấy vậy... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". VỊ ây biệt rõ như vậy. 


26) Ví như, này Tissa, có hai người. Một người không 
giỏi về đường sá, một người giỏi về đường sá. Trong hai 
người ấy, người không giỏi về đường sá này hỏi người giỏi 
về đường sá kia về con đường. Người ấy trả lời: “Hãy đi, này 
Bạn, đây là con đường. Hãy đi theo con đường ây trong một 
thời gian. Sau khi đi theo con đường ẫy một thời gian, Bạn sẽ 
thấy con đường ấy chia làm hai. Ở đây, hãy bỏ con đường 
phía trái, và lây con đường phía mặt. Rồi đi theo con đường 
ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường ấy trong 
một thời gian, Bạn sẽ thấy một khu rừng rậm. Hãy đi theo 
con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường 
ây trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một đầm nước lớn. Hãy 
đi theo con đường ây trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một 
vực nước sâu. Hãy đi theo con đường ây trong một thời gian. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 135 





Sau khi đi theo con đường ẫy trong một thời gian, Bạn sẽ 
thây một khoảnh đât băng khả ái!" 


27) Đây là ví dụ của Ta dùng, này Tissa, để nêu rõ ý 
nghĩa. Và ý nghĩa như sau: 


28) Người không giỏi về đường sá, này Tissa, là ví cho 
kẻ phàm phu. Người giỏi vê đường sá, này Tissa, là ví cho 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


29) Con đường chia làm hai, này Tissa, là ví cho trạng 
thái nghi hoặc. Con đường tay trái, này Tissa, là ví cho con 
đường tà đạo tám ngành, tức là tà tri kiến... tà định. Con 
đường tay mặt, này Tissa, là ví cho con đường Thánh đạo 
Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. 


30) Khu rừng rậm, này Tissa, là ví cho vô minh. Các 
đâm nước thâp, này Tissa, là ví cho các dục. Vực TƯỚC sâu, 
này T1ssa, là ví cho phân nộ, ưu não. Khoảnh đât băng phăng 
khả ái, này Tissa, là ví cho Niêt-bàn. 

31) Hãy hoan hỷ, này Tissal Hãy hoan hỷ, này Tissal 
Ta giáo giới (cho Ong), Ta giúp đỡ (cho Ông), Ta giảng dạy 
(cho Ông). 

32) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Tissa hoan 
hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 

H, Yamaka (Tạp 5, Đại 2,30c) (S.11, 109) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú tại Sàvatthi, Jetavena, 
tại vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ kheo Yamaka khởi lên ác tà kiến 
sau đây: "Như ta hiêu lời Thê Tôn thuyêt pháp, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn 
tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chêt". 


136 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) Nhiều Tỷ-kheo nghe Tỷ-kheo Yamaka khởi lên ác tà 
kiến sau đây: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết". 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Yamaka; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. 

5) Ngồi xuống một bên, các Tý-kheo ấy nói với Tôn giả 
Yamaka: 


-- Có thật chăng, này Hiền giả Yamaka, Hiền giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi 
chết". 


6) -- Này chư Hiên, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp 
như vây: "Như ta hiệu lời Thê Tôn... sau khi chêt”. 


7) -- Chớ có nói vậy, Hiền giả Yamaka!l Chớ có xuyên 
tạc Thế Tôn! Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt lành. Thế Tôn 
không có nói như sau: "Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không 
còn øì nữa sau khi chết". 


S) Dầu được các Tỷ-kheo ây nói như vậy, Tôn giả 
Yamaka vẫn kiên trì, kiên cố chấp nhận ác tà kiến ấy, nói 
rằng: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, 
sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết". 

9) Vì rằng các Tỷ-kheo không thê làm cho Tôn giả 
Yamaka rời bỏ ác tà kiến ấy, các Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 137 





đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, thưa với Tôn 
giả SàrIputta: 

-- Tý-kheo Yamaka, thưa Hiền giả Sảriputta, có khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, 
Ty-kheo đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi 
chết". Lành thay, nếu Tôn giả Sàriputta vì lòng lân mẫn đi 
đến Tỷ-kheo Yamaka. 


10) Tôn giả Sàriputta im lặng nhận lời. 

11) Rôi Tôn giả Sàsriputta, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh 
cư đứng dậy, đi đên Tôn giả Yamaka; sau khi đên, nói lên 
với Tôn giả Yamaka những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. 

12) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Yamaka: 

-- Có thật chăng, Hiền giả Yamaka, Hiền giả có khởi 
lên ác tà kiên như sau: "Như ta đã hiêu lời Thê Tôn thuyêt 
pháp... không còn gì nữa sau khi chêt”. 

13) -- Thưa Hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn 
thuyêt pháp: "Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa 
sau khi chêt"”. 

14) -- Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, này Hiền giả. 

15-18) -- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 


138 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Là vô thường, này Hiền giả. 
19-20) -- Do vậy... thấy vậy... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. VỊ ây biệt rõ như vậy. 


21) Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka? Hiền giả 
có quán Như Lai là săc không? 


-- Thưa không, này Hiên giả. 


22-26) -- Hiền giả có quán Như Lai là thọ... tưởng... 
hành... thức không? 


-- Thưa không, này Hiền giả. 


27) -- Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka? Hiền 
giả có quán Như Lai ở trong sắc không? 


-- Thưa không, này Hiền giả. 

-- Hiền giả có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

-- Thưa không, này Hiền giả. 

28) -- Hiền giả, có quán Như Lai ở trong thọ không?... 
20) Hiền giả có quán Như Lai ở trong tưởng không?... 


30) Hiền giả có quán Như Lai ở trong các hành 
không?... 


31) Hiền giả có quán Như Lai ở trong thức không? 
-- Thưa không, này Hiền giả. 

-- Hiền giả có quán Như Lai là ngoài thức không? 
-- Thưa không, này Hiên giả. 


32) -- Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka? Hiền 
giả có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức không? 


-- Thưa không, này Hiên giả. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 139 





33) -- Hiền giả nghĩ thế nào, Hiền giả Yamaka? Hiền 
giả có quán cái không sắc, không thọ, không tưởng, không 
hành, không thức là Như Lai không? 


-- Thưa không, này Hiền giả. 


34) -- Và ở đây, Hiền giả Yamaka, ngay trong đời sống 
hiện tại, cũng không thể tìm được một Như Lai thường chơn, 
thường trú, thời hợp lý chăng khi Hiền giả trả lời: "Như ta đã 
hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, 
không còn gì nữa sau khi chết". 


35) -- Trước đây tôi vô trí nên có ác tà kiến ấy. Nay sau 
khi nghe Tôn giả Sàriputta thuyết pháp, ác tà kiến ấy được 
đoạn trừ, và pháp được tôi hoàn toàn chứng tri. 

36) -- Hiền giả Yamaka, nếu có người hỏi Hiền giả: 
"Hiền giả Yamaka, vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành 
øì?"; được hỏi như vậy, Hiền giả Yamaka, Hiền giả trả lời 
như thế nào? 

37) -- Thưa Hiển giả, nếu có người hỏi tôi: "Này Hiền 
giả Yamaka, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn 
tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì?"; 
được hỏi như vậy, này Hiền giả, tôi sẽ trả lời: "Sắc là vô 
thường, này Hiền giả, cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là 
đoạn diệt, là tiêu diệt. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô 
thường, này Hiền giả, cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là 
đoạn diệt, là tiêu diệt". Được hỏi vậy, này Hiền giả, tôi sẽ trả 
lời như vậy. 

38-39) Lành thay, lành thay, Hiền giả Yamaka! Hiền 
giả Yamaka, ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ để ý nghĩa này 
được hiểu rõ thêm nữa. Ví như, này Hiền giả Yamaka, một 


140 Chương I: Tương Ung Uẩn 





người gia chủ hay con của người gia chủ, là nhà hào phú, 
tiền nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Rồi có người đến, 
muốn điều bất lợi, muốn điều bất hạnh, muốn điều bất an, 
muốn đoạt mạng sống người kia. Người ấy suy nghĩ: "Người 
gia chủ hay con của người gia chủ này là nhà hào phú, tiền 
nhiều, của nhiều, lại được bảo vệ. Thật không dễ gì đoạt 
mạng sống nó băng, Ai mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập 
rồi sẽ đoạt mạng sống". Người ấy đi đến người gia chủ hay 
con của người gia chủ kia, và nói như sau: "Thưa Tôn giả, tôi 
xin được hầu hạ Tôn giả". Người gia chủ hay con của người 
gia chủ kia chấp nhận cho người ấy hầu hạ. Người ấy hầu hạ, 
dậy trước ngủ sau, sự việc nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời 
nói khả ái. Người gia chủ hay con của người gia chủ kia tin 
tưởng người ây, xem người ấy như thân hữu, tin tưởng người 
ầy, xem như tâm hữu, và đặt lòng tín cần vào người ấy. Này 
Hiền giả, khi người ấy đã tin tưởng rằng: "Người gia chủ hay 
con của người gia chủ này đã tín cân ta”, khi bắt gặp người 
con của gia chủ ở một chỗ thanh văng, liền lấy con đao sắc 
bén, đoạt mạng sống người con của gia chủ. 


40) Hiền giả Yamaka, Hiền giả nghĩ thế nào? Khi 
người ấy đến với người gia chủ hay con của TH gia chủ 
kia và nói: "Thưa Tôn giả, tôi muôn hầu hạ Tôn giả"; khi ấy 
người ây có phải là kẻ giết người không? Và dầu cho người 
ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người gia chủ 
cũng không nghĩ rằng: "Ta có một kẻ giết người". 

41) Khi người ẫy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự việc 
nhanh nhẹn, cử chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái, khi ẫy dầu cho 
người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay con của người 
gia chủ cũng không nghĩ rằng: "Ta có một kẻ giết người". 


-- Thưa vâng, này Hiên giả. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 141 





42-43)-- Cũng vậy, này Hiền giả, kẻ vô văn phảm phu, 
không được thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy 
rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là 
tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong sắc; quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 
quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức 
ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 

44) "Sắc là vô thường", người ấy không như thật biết 
rõ: "Sắc là vô thường": "Thọ là vô thường", người ấy không 
như thật biết rõ: "Thọ là vô thường": tưởng là vô thường, 
người ấy không như thật biết rõ: "Tưởng là vô thường": "Các 
hành là vô thường", người ấy không như thật biết rõ: "Các 
hành là vô thường": "Thức là vô thường", người ấy không 
như thật biết rõ: "Thức là vô thường". 

45) "Sắc là khô", người ấy không như thật biết rõ: "Sắc 
là khổ"; "Thọ là khổ"... "Tưởng là khô"... "Các hành là 
khổ"... "Thức là khổ", người ấy không như thật biết rõ: 
"Thức là khổ". 


46) "Sắc là vô ngã", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sắc là vô ngã"; "Thọ là vô ngã"... "Tưởng là vô ngã"... "Các 
hành là vô ngã"... "Thức là vô ngã", người ấy không như thật 
biết rõ: "Thức là vô ngã". 

47) "Sắc là hữu vi", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sắc là hữu vi"; "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu vi"... "Các 
hành là hữu vi"; "Thức là hữu vi", người ấy không như thật 
biết rõ: "Thức là hữu vi". 

48) "Sắc là kẻ giết người", người ấy không như thật biết 
rõ: "Sắc là kẻ giết người"; "Thọ là kẻ giết người"... "Tưởng 


142 Chương I: Tương Ung Uẩn 





là kẻ giết Ð ÁP ... Các hành là kẻ giết người"... "Thức là kẻ 
giết người", người ấy không như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết 
người". 


49) Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì: "Sắc là tự 
ngã của ta". Người ấy đến với thọ... với tưởng... với các 
hành... người ấy đến với thức, chấp thủ và nhiếp trì: "Thức là 
tự ngã của ta". Năm thủ uấn này được người ấy đi đến chấp 
thủ, sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy. 

50) Này Hiền giả, bậc Đa văn Thánh đệ tử thấy rõ các 
bậc Thánh... tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán sắc 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong sắc; không quán thọ... không quán 
tưởng... không quán các hành... không quán thức như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong thức. 


51) "Sắc là vô thường", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là 
vô thường"; "Thọ là vô thường"... "Tưởng là vô thường"... 
"Các hành là vô thường"... "Thức là vô thường", vị ấy như 
thật biết rõ: "Thức là vô thường". 


52) "Sắc là khổ", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là khô"... 
“Thọ là khô"... "Tưởng là khổ"... "Các hành là khổ"... "Thức 
là khô”, vị ây như thật biết rõ: "Thức là khổ". 


53) "Sắc là vô ngã", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là vô 
ngã”... cà. là vô ngã”... "Tưởng là vô ngã"... "Các hành là 
vô ngã"... "Thức là vô ngã", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là 
vô ngã". 

54) "Sắc là hữu vi", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là hữu 
"... "Thọ là hữu v1"... "Tưởng là hữu vi"... "Các hành là hữu 
"... "hức là hữu vi", vị ẫy như thật biết rõ: "Thức là hữu 


—- 


\ 
` 
vi 


—- 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 143 





55) "Sắc là kẻ giết người", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc 
là kẻ giết người"... "Thọ là kẻ giết người"... "Tưởng là kẻ giết 
người"... "Các hành là kẻ giết người"... "Thức là kẻ giết 
người", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết người". 

56) Vị ấy không đến với sắc, không chấp thủ, không 
nhiếp trì: "Sắc là tự ngã của ta". Không đến với thọ... với 
tưởng... với các hành... Không đến với thức, không chấp thủ, 
không nhiếp trì : "Thức là tự ngã của ta". Đối với năm thủ 
uẩn này, vị ấy không đi đến, không chấp thủ, sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc cho vị ẫy trong một thời gian dài. 


57) -- Như vậy, này Hiền giả Sàriputta, các Tôn giả ấy 
có được người như Hiên giả làm đông Phạm hạnh, có lòng 
lân mân như vậy, muôn họ được hạnh phúc như vậy, bậc 
giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như vậy. 

58) Và nay, sau khi được nghe Tôn giả Sảriputta thuyết 
pháp, tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn 
châp thủ. 

IV. Anuràdha (Tạp 5, Đại 2,32c) (S.11,116) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các 
giảng đường. 

2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha ở một cái chòi trong 
rừng, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 

3) Rồi nhiều ngoại đạo du sĩ đi đến Tôn giả Anuràdha; 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Anuràdha những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rôi ngôi xuông một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy nói với 
Tôn giả Anuràdha: 


144 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng 
nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai 
ấy, được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp: "Như Lai 
tồn tại sau khi chết; Như lai không tồn tại sau khi chết; Như 
Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết". 


5) Được nói vậy, Tôn giả Anuràdha nói với các ngoại 
đạo du sĩ ây: 


-- Này Chư Hiền, bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối 
thắng nhân, bậc đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy 
được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: 
"Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi 
chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


6) Được nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với Tôn 
giả Anuràdha như sau: 


-- Hoặc là vị Tỷ-kheo này mới tu học, xuất gia không 
bao lâu. Hay vị này là vị Trưởng lão, nhưng ngu dôt không 
có học tập. 


7) Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích Tôn giả 
Anuràdha là mới tu học, là ngu si, liên từ chỗ ngôi đứng dậy 
và Ta ổi. 


8) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các ngoại đạo du sĩ 
ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ như sau: "Nếu ngoại 
đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế 
nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ Ấy, ta nói lên quan 
điểm của Thế Tôn, ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều 
không thật, ta có thê trả lời tùy pháp, thuận với Chánh pháp; 
và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan điểm của 
Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 145 





9) Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


10) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế 
Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con ở trong một cái chòi trong 
rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều 
ngoại đạo du sĩ đi đến con; sau khi đến... nói với con như 
sau: "Này Hiền giả Anuràdha, bậc Như Lai ấy là Tối thượng 
nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như 
Lai ấy được xem là đã tuyên bố theo bốn trường hợp: 'Như 
Lai tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 
không tổn tại sau khi chết". 


11) Được nói vậy, bạch Thê Tôn, con nói với các ngoại 
đạo du sĩ ây như sau: "Này chư Hiên. .. không tôn tại sau khi 
chêt". 


12) Được nghe nói vậy, các ngoại đạo du sĩ nói với con: 
"Hoặc là Tỷ-kheo này mới học... nhưng ngu dôt, không có 
học tập". 


13) Rồi các ngoại đạo du sĩ ấy sau khi chỉ trích con là 
mới tu học... liên từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


14) Rồi bạch Thế Tôn, sau khi các ngoại đạo du sĩ ấy ra 
đi không bao lâu, con liền suy nghĩ như sau: "Nếu các ngoại 
đạo du sĩ ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế 
nào để khi ta nói với các ngoại đạo du sĩ Ấy, ta nói lên quan 
điểm của Thế Tôn. Ta không xuyên tạc Thế Tôn với điều 
không thật, ta có thê trả lời với tùy pháp, thuận với Chánh 
pháp; và ai là người đồng pháp, nói lên lời thuận với quan 
điểm của Ngài, sẽ không tìm được lý do để quở trách". 


146 Chương I: Tương Ung Uẩn 





15) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


16-17) -- Do vậy... thấy vậy... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. VỊ ây biệt rõ như vậy. 


- 18) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: 
"Sắc là Như Lai không?" 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
"-- Thọ... tưởng... các hành... thức là Như Lai không?" 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 147 





19) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: 
"Như Lai ở trong sắc không?" 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán: "Như Lai ở ngoài sắc không"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán: "Như lai ở trong thọ... ở ngoài thọ... ở 
trong tưởng... ở ngoài tưởng... ở trong các hành... ở ngoài các 
hành... ở trong thức không”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán: "Như Lai ở ngoài thức không"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: "Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai không"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

20) — Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán: 
"Cái phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức là Như 
Lai không”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

21) -- Và ở đây, này Anuràdha, ngay trong hiện tại 
không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thời có 
hợp lý chăng khi Ông trả lời: "Này chư Hiên, vị Như Lai nào 
là bậc Tôi thượng nhân, Tôi thăng nhân, đã đạt được quả Tôi 
thăng, bậc Như Lai ây được xem là đã tuyên bô ra ngoài bôn 
trường hợp như sau: Như Lai tôn tại sau khi chêt; Như Lai 
không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại 


sau khi chết; Như Lai không tổn tại và không không tôn tại 
sau khi chết” "2 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


148 Chương I: Tương Ung Uẩn 





22) -- Lành thay, lành thay, này Anuràdha! Trước kia 
và nay, này Anuràdha, Ta chỉ tuyên bô khô và đoạn diệt khô. 
V. Vakkàli (Tạp 47, Đại 2,346b) (Tăng 19, Đại 2,642b) 
(S.11,119) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vakkali trú tại nhà một thợ 
gôm, đang bị bệnh, đau đón, trâm trọng. 

3) Rồi Tôn giả Vakkali gọi những người thị giả: 

-- Đến đây, các Hiền giả! Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: 
"Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Vakkali bị bệnh, đau đớn, trầm 
trọng; (Vakkali) cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn và thưa: Lành 
thay, bạch Thê Tôn, Thê Tôn vì lòng từ mân hãy đi đên Tỷ- 
kheo Vakkali.ˆ" 

4) -- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo â ây vâng đáp Tôn giá Vakkali, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- — Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn 
trâm trọng. VỊ ây cúi đầu đánh lễ chân Thê Tôn và có thưa 
như sau: "Lành thay, bạch Thê Tôn! Thê Tôn vì lòng từ mân 
hãy đi đên Tỷ-kheo Vakkali". 

5) Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến Tý-kheo 
Vakkall. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 149 





7) Tôn giả Vakkali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy 
liền cố gắng từ giường ngồi dậy. 


8) Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali: 


-- Thôi Vakkali, Ông chớ có cố gắng từ giường ngồi 
dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngôi trên chỗ ngồi ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. 

9) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali: 

-- Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng 
được không? Có phải khô thọ tôn giảm, không tăng trưởng? 
Có phải có những dâu hiệu tôn giảm, không phải tăng 
trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con 
không có thê chịu đựng! Khô thọ kịch liệt tăng trưởng nơi 
con, không có tôn giảm. Có những dâu hiệu tăng trưởng, 
không có tôn giảm. 

10) -- Này Vakkali, Ông có gì phân vân, hối hận không? 

". Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có 
nhiêu hôi hận! 

11) -- Này Vakkali, Ông có gì tự trách mình về giới luật 
không? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới 
luật. 

12) -- Này Vakkali, nếu Ông không có gì tự trách mình 
vê giới luật, vậy Ông có gì phân vân, có gì hôi hận? 

-- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến đề được thấy 
Thê Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh đê được đên 
thây Thê Tôn. 


150 Chương I: Tương Ung Uẩn 





13) -- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có Bì, đáng thấy đối 
với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người 
ẫy thấy, Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, 
đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp. 

14) -- Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15-16) -- Do vậy, ở đây... thấy vậy... "... không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. VỊ ây biệt rõ như vậy. 

17) Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho Tôn giả Vakkali 
với bài giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy và đi đên núi 
GiJJjhakuuta (Linh Thứu). 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 lãI 





18) Rồi Tôn giả Vakkali, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, liên gọi các thị giả: 

-- Hãy đến ta, này chư Hiền, hãy nhắc cái giường ta và 
đi đên tảng đá đen (kảlasilà), tại sườn núi Isigili (hang của 
Tiên nhân). Làm sao người như ta, lại nghĩ đên mệnh chung 
trong một căn nhà? 

19) -- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc chiếc 
giường với Tôn giả Vakkali đi đên tảng đá đen, tại sườn núi 
Isig1ll. 

20) Thế Tôn, đêm ấy và ngày còn lại, trú tại núi 
GiJjhakuuta. 

21) Rồi hai vị Thiên, trong khi đêm đã gần tàn, với 
nhan sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng núi Gijjakuuta, đi 
đên Thê Tôn... liên đứng một bên. 

22) Đứng một bên, một vị Thiên bạch Thế Tôn: 

-- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, đang có ý nghĩ 
muôn giải thoát. 

23) Vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 

-- Vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải 
thoát. 

24) Chư Thiên ấy nói như vậy xong: sau khi nói vậy, 
liền đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi biến 
mất tại chỗ. 

25) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các 
Ty-kheo: 


152 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Hãy đến, này các Tỷ-kheo. Hãy đi đến Tý-kheo 
Vakkali; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Vakkali như sau: "Này 
Hiền giả Vakkali, hãy nghe lời nói của hai vị Thiên nói với 
Thế Tôn. Này Hiền giả, đêm nay, hai vị Thiên, sau khi đêm 
đã gần tàn, với nhan sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Gijjhakuuta, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, này Hiền giả, một vị Thiên 
bạch Thê Tôn: 'Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Vakkali đang có R¿ 
nghĩ muốn giải thoát. Vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 'Vị ây 
muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Và Hiền 
giả Vakkali, Thế Tôn nói với Hiền giả như sau: "Này 
Vakkali, chớ có sợ! Này Vakkali, chớ có sợ! Cái chết của 
Ông sẽ không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải ác 
hạnh!"" 


26) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Vakkali; sau khi đên, thưa với Tôn giả Vakkali: 

-- Này Hiền giả Vakkali, hãy nghe lời nói của Thế Tôn 
và hai vị Thiên. 

27) Rồi Tôn giả Vakkali gọi các vị thị giả: 

-- Hãy đến, này chư Hiền! Hãy nhắc tôi ra khỏi giường. 
Làm sao một người như tôi, có thê nghĩ ngôi trên chô ngôi 
cao đê nghe Thê Tôn giảng dạy. 

28) -- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc Tôn 
giả Vakkali ra khỏi giường. 

29) -- Này Hiền giả, đêm nay, hai vị Thiên, sau khi đêm 

đã gân tàn... đứng một bên. Đứng một bên, này Hiên giả, một 
vị Thiên bạch Thê Tôn: "Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thê Tôn, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 153 





đang nghĩ đến tự giải thoát”. VỊ Thiên kia bạch Thế Tôn: "Vị 
ấy, bạch Thế Tôn, muốn giải thoát sẽ được khéo giải thoát". 
Và Thế Tôn, này Hiền giả Vakkali, nói với Hiền giả như sau: 
"Chớ có sợ, này Vakkali! Chớ có sợ, này Vakkali! Cái chết 
của Ông không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải 
là ác hạnh!" 


30) -- Vậy này chư Hiền, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn và thưa: "Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, 
bị bệnh, đau đớn, bệnh trầm trọng! VỊ ấy cúi đầu đảnh lễ 
chân Thế Tôn, và nói như sau: 'Sắc là vô thường, bạch Thế 
Tôn. Con không có ngờ gì vấn đề này, bạch Thê Tôn! Cái gì 
vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái 
gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có 
lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì vấn 
đề này. Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghĩ 
ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không 
có nghi ngờ gì vấn đề này. Tưởng là vô thường... Các hành là 
vô thường... Thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có 
nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con 
không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng 
ái. Con không có nghỉ ngờ gì về vấn đề này.ˆ" 

31) -- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali rồi ra đi. 


32) Tôn giả Vakkali, khi các Tỷ-kheo ấy đi không bao 
lâu liên đem lại con dao. 
__ 33) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, các Ty-kheo 
ây bạch Thê Tôn: 


154 Chương I: Tương Ung Uẩn 





- Tý-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và nói như 
sau: "Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghỉ ngờ 
gì về vận đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghỉ 
ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có 
nghi ngờ gì về vấn đề này. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là 
vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vận đề 
này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vẫn 
đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con 
không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ 
gì về vẫn đề này". 

34) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đến Isigili, chỗ 
tảng đá đen. Ở đây, Thiện gia nam tử đem lại con dao. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
_ 35) Thế Tôn cùng với số đông Tỷ-kheo đi đến Isigili, 
chô tảng đá đen. 
36) Và ở đàng xa, Thế Tôn thấy Tôn giả Vakkali nằm 
trên giường, với vai co quặp lại. 
37) Lúc bấy giờ, một đám khói đen, một luồng ám khí 


đi về phía Đông, đi về phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía 
Nam, đi về phía trên, đi về phía dưới, đi về phía bốn góc. 


38) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy đám khói đen ấy, 
luồng ám khí ấy đi về phía Đông... đi về phía bốn góc không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 155 





39) -- Đó là Ác ma, này các Tỷ-kheo, đang đi tìm thức 
của Thiện nam tử Vakkali và nói: "thức của Thiện nam tử 
Vakkali an trú tại chỗ nào?" 

40) Nhưng này các Tỷ-kheo, với thức không an trú tại 
một chỗ nào, Thiện nam tử Vakkali đã nhập Niêt-bàn một 
cách hoàn toàn! 

VỊ. Assaji (Tạp 27, Đại 2,267b) (S.1,124) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ Tôn giả AssajJi trú ở vườn Kassapa, bị 
bệnh, đau đớn, trâm trọng. 

3) Rồi Tôn giả Assaji gọi các người thị giả: 

_ÒD_ =Hãy đến, này chư Hiền! Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nhân danh ta cúi đâu đảnh lê Thê Tôn: "Tỷ-kheo AssajI, 
bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn, và thưa như sau 'Lành thay, bạch Thê Tôn! 
Thê Tôn vì lòng từ mân hãy đi đên Tỷ-kheo Assajil°" 

4) -- Thưa vâng, Hiền giải 
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả Assaji, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


5) Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Tỷ-kheo Assaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh đau đớn, trầm 


trọng... Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn vì lòng từ mẫn 
hãy đi đên Tỷ-kheo AssaJi! Thê Tôn 1m lặng nhận lời. 


6) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đên Tôn giả AssaJ1. 


156 Chương I: Tương Ung Uẩn 





7) Tôn giả Assaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy 
liên cô găng từ nơi giường ngôi dậy. Thê Tôn nói với Tôn 
giả AssaJI: 

-- Thôi Assaj Ông chớ có có găng từ giường ngồi dậy! 
Có chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tại chỗ ấy, Ta sẽ ngồi. 


9) Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Assaj1: 

10) -- Ông có kham nhẫn được không, này Assaji? Ông 
có chịu đựng được không?... Có phải có những dâu hiệu 
thuyên giảm, không có tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn!... Có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không có thuyên giảm! 

11) -- Này Assaji, Ông có phân vân gì, có hối hận gì 
không? 

—- Chắc chắn, bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có 
nhiêu hôi hận! 

12) -- Này Assaji, Ông có điều gì tự trách mình về giới 
luật hay không? 

-- Bạch Thế Tôn, con không có điều øì tự trách mình về 
giới luật. 

13) -- Này Assail, nếu Ông không có điều gì tự trách 
mình vê giới luật, Ong có phân vân gì, có hôi hận gì không? 

Ö_ Irước đây, bạch Thế Tôn, sau khi cố găng làm cho 
lăng xuông cơn bịnh, con sông với thân hành, do vậy con 
không chứng được Thiên định. Dâu cho không chứng được 
Thiên định, con tự nghĩ: "”Fa sẽ không thôi thât". 

14) Những Sa-môn hay Bàả-la-môn nào kiên trì trong 
Thiên định, tập trung trong Thiên định, nêu họ không chứng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 157 





đắc Thiền định, họ sẽ nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ không thối 
thất!" 


15-21) -- Này Assaji, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường 
hay vô thường? 


-- Vô thường, bạch Thế Tôn!... Thức là thường hay vô 
thường?... do vậy... thấy vậy... "... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Vị ấy biết rõ như vậy. 

22) Khi cảm giác lạc thọ, vị ây biết rõ: "Là vô thường”; 
vị ấy biết rõ: "Là không nên đắm trước"; vị ấy biết rõ: "Là 
không nên hoan hỷ". Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ: "Là 
vô thường"; vị ấy biết rõ: "Là không nên đắm trước"; vị ấy 
biết rõ: "Là không nên hoan hỷ". Khi cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ, vị ấy biết rõ: "Là vô thường": vị ấy biết rõ: "Là 
không nên đăm trước"; vị ấy biết rõ: "Là không nên hoan 
hỷ". 

23) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có 
hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác khô thọ, vị ấy cảm thọ không có 
hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác bất khô bắt lạc thọ, vị ấy cảm thọ 
không có hệ lụy. 


24) Nếu vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận về thân, vị 
Ấy biết rõ: "Ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về thân". 
Nếu vị ấy cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh mạng, VỊ 
ẫy biết rõ: "Ta đang cảm giác một cảm thọ cùng tận về sinh 
mạng". Vị ấy biết rõ rằng: "Khi thân hoại mạng chung trên 
cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở đây tất cả 
những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hý, sẽ trở 
thành thanh lương!" 


25) Ví như, này Assaji, do duyên dầu, do duyên tim 
bâc, một cây đèn dâu được cháy đỏ. Khi dâu và tim bâc của 
ngọn đèn ây đoạn tận, không có mang lại nhiên liệu, ngọn 


158 Chương I: Tương Ung Uẩn 





đèn ấy sẽ tắt. Cũng vậy, này Assaji, Iỷ-kheo, khi cảm giác 
một cảm thọ cùng tận về thân, vị ây biết rõ: "Ta đang cảm 
giác một cảm thọ củng tận về thân”. Khi cảm giác một cảm 
thọ cùng tận về sinh mạng, vị ẫy biết rõ: "Ia đang cảm giác 
một cảm thọ cùng tận về sinh mạng”. Sau khi thân hoại mạng 
chung trên cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở đây 
tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị ấy hoan hỷ, 
sẽ trở thành thanh lương! 


VHI. Khemaka (Tạp 5, Đại 2,29c) (S.11,126) 


l) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 
Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buôi chiều, từ chỗ 
tịnh cư đứng dậy và gọi Tôn giả Dàsaka: 


-- Hãy đến đây, này Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đên, hãy nói với Tỷ-kheo Khemaka: 
"Này Hiên giả Khemaka, các Trưởng lão nói với Hiên giả 
như sau: Này Hiên giả, Hiên giả có kham nhân được không? 
Hiên giả có chịu đựng được không? Có phải khô thọ tôn 
giảm không tăng trưởng? Có phải có những dâu hiệu tôn 
giảm, không phải tăng trưởng?ˆ” 

4) -- Thưa vâng, chư Hiền. 

Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ấy, đi đến Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 

-- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với Hiền 
giả như sau: "Hiên giả có kham nhân được không? Này Hiên 
giả Khemaka... không phải tăng trưởng?” 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 159 





5) -- Tôi không có thể kham nhẫn, thưa Hiền giả... tôi 
không có thê chịu đựng... có những dâu hiệu tăng trưởng, 
không phải thuyên giảm! 


6) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng lão; 
sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


-- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: "Tôi 
không có thê kham nhân, này Hiên giả... có những dâu hiệu 
tăng trưởng, không phải thuyên giảm!" 


7) -- Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Khemaka như 
sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc Trưởng lão nói với 
Hiền giả như sau: 'Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm 
thủ uẫn, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành 
thủ uân, thức thủ uẫn. Trong năm thủ uâẫn này, Tôn giả 
Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không?ˆ" 


8) -- Thưa vâng, chư Hiền. 


_ Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tý-kheo Trưởng lão, đi 
đên Tôn giả Khemaka, sau khi đên... 


-- Các bậc Trưởng lão, này Hiền giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ uẫn 
này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở 
không?" 

2) -- Thưa Hiền _ĐIả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẫn 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. Trong năm thủ uẫn 
này, này Hiền giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở 
cả. 

10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đến, nói với các Ty-kheo Trưởng lão: 


160 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiền, đã nói như sau: 
"Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uần này, tức là 
sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ uân này, này Hiền 
giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả!" 

11) -- Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Khemaka như 
sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: 'Hiền giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến 
năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uân...thức thủ uẫn. Trong 
năm thủ uân này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là 
tự ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, 


†† †† 


các lậu hoặc đã được đoạn tận". 

12) -- Thưa vâng, chư Hiền giả. 

Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, đi 
đên Tôn giả Khemaka... 

-- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tỷ-kheo Trưởng lão 
nói với Hiên giả như sau: "Thưa Hiên giả, Thê Tôn có nói 
đên năm thủ uân này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. Nêu 
Tôn giả Khemaka, trong năm thủ uân này, không quán cái 
nào là tự ngã hay ngã sở, thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc". 

13)... -- Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. Trong năm thủ uân này, 
này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. 
Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu 
hoặc. Và thưa Hiên giả, trong năm thủ uân này, dâu cho tôi có 
chứng được: "Tôi là", tuy vậy tôi cũng không quán: "Cái này 
là tôi”. 

14) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 ló1 





-- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiền, đã nói như sau: 
"Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uần này, tức là 
sắc thủ uân... thức thủ uân. Trong năm thủ uẩn này, thưa 
Hiền giả, tôi không quán cái gì là ngã hay là ngã sở. Tuy vậy, 
tôi không phải là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và 
thưa Hiền giả, trong năm thủ uân, dầu cho tôi chứng được: 
“Tôi là", tuy vậy tôi cũng không quán: "Cái này là tôi". 

15) -- Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo Khemaka: 
Thưa Hiền giả Khemaka, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với 
Hiền giả như sau: "Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả 
nói: "Tôi là", các Hiền giả nói "Tôi là, là cái gì?" Hiền giả 
nói: "Tôi là sắc?" Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"?...; Hiền 
giả nói: "Tôi là thức?"; Hiền giả nói: "Tôi là khác thức?". 
Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", các 
Hiền giả nói: "Tôi là, là cái gì?"" 

16) -- Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, đi 
đên Tôn giả Khemaka... 


17) -- Thôi vừa rồi, Hiền giả Dàsaka chạy qua, chạy lại 
như thê này đê làm gì? Hãy đem gậy lại đây! Ta sẽ đi đên 
các Tỷ-kheo Trưởng lão! 


18) Rồi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các Tỷ-kheo 
Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ-kheo Trưởng lão 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả Khemaka 
đang ngồi một bên: 


162 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi 
là", cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", là cái gì? Hiền giả nói: 
"Tôi là sắc?"; Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là 
tưởng... là các hành"...; Hiền giả nói: "Tôi là thức?": Hiền giả 
nói: "Tôi là khác thức?"; Này Hiền giả Khemaka, cái mà 
Hiền giả nói: "Tôi là", cái mà Hiền giả nói "Tôi là", là cái gì? 

20) -- Thưa chư Hiền, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là các 
hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng không nói: 
"Tôi là khác thức". Dầu rằng, này các Hiền giả, Tôi có chứng 
được (tư tưởng): "Tôi là", nhưng tôi không có quán : "Cái 
này là tôi". 

21) Ví như, này chư Hiền, hương thơm của hoa sen 
xanh, hay hoa sen hồng, hay hoa trắng, nếu có NgƯỜI nÓI: 
"Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc về nhụy 
hoa", nói như vậy có nói đúng không? 


-- Thưa không, này Hiên giả. 


-- Vậy chư Hiền, trả lời như thế nào là trả lời một cách 
đúng đăn? 


Chư Hiền, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả lời 
một cách đúng đăn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Tôi là 
sắc": tôi không nói: "Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ"... "Tôi là 
tưởng"... "Tôi là các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức". 
Tôi không nói : "Tôi là khác thức". Nhưng này chư Hiền, dầu 
rằng đối với năm thủ uân của tôi được có này, tôi không có 
quán: "Cái này là tôi". 

23) Dầu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiền, năm 
hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ây còn nghĩ: "Đối 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 163 





với năm thủ uẫn, vẫn còn dư tàn tế nhị". Dư tàn kiêu mạn 
'Tôi là", dư tàn dục 'Tôi là”, dư tàn tùy miên 'Tôi là' chưa 
được vị ây đoạn trừ. VỊ ấy sau một thời lan, sống quán sự 
sanh diệt trong năm thủ uân: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là các 
hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 
diệt". 

24) Vì rằng vị ấy sông, quán sự sanh diệt trong năm thủ 
uẩn này, các dư tàn ngã mạn "Tôi là", các dư tản ngã dục 
"Tôi là", các dư tàn ngã tùy miên "Tôi là", mà vị ấy chưa 
được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận. 

25) Này chư Hiền, ví như một tắm vải nhớp nhúa dính 
bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người 
thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối, hay trong 
nước tô đã, trong nước phân bò rôi giặt sạch nó trong nước 
trong. Dầu cho tấm vải ây nay được sạch sẽ, trong trăng, 
nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi 
phân bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có 
ướp hương thơm. Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi tô 
đã hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiền, dầu cho vị Thánh đệ tử 
đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị Ấy, cái dư tàn 
trong năm thủ uân, dư tàn ngã mạn "Tôi là", dư tàn ngã dục 
"Tôi là", dư tàn ngã tùy miên: "Tôi là" chưa được đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong 
năm thủ uân: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đây là thọ... đây là tưởng... đây là các hành... đây 
là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt". Vì rắng 
vị ấy sông tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này nên 
các dư tàn trong năm thủ uấn này, ngã mạn "Tôi là", ngã dục 


164 Chương I: Tương Ung Uẩn 





"tôi là", ngã tùy miên "Tôi là" chưa được đoạn tận nay đi đên 
đoạn trừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với 
Tôn giả Khemaka: 

-- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ răng: " 
Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyêt giảng, trình bày, 
xác chứng, khai triên, phân tích, hiên lộ một cách rộng rãi 
giáo lý của Thê Tôn". 

29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, 
trình bày, xác chứng, khai triên, phân tích, hiên lộ một cách 
rộng rãi giáo lý của Thê Tôn. 

30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Khemaka 
giảng. 

31) Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng sáu 
mươi Tỷ-kheo được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, kê cả 
Tôn giả Khemaka. 

VIHI. Channa (Tạp 10, Đại 2,66b) (S.11,132) 

1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão trú ở Bàrànasi, 
Isipatana, vườn Lộc Uyên. 

2) Rồi Tôn giả Chamna, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 


đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác 
và nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


-- Chư Tôn giả Trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi! Chư 
Tôn giả Trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi! Chư Tôn giả, hãy 
thuyêt pháp cho tôi đê tôi có thê thây được pháp. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 165 





3) Được nói vậy, các vị Tyỷ-kheo Trưởng lão nói với 
Tôn giả Channa: 


-- Sắc, này Hiền giả Channa, là vô thường; thọ là vô 
thường ; tưởng là vô thường; các hành là vô thường; thức là 
vô thường. Sắc là vô ngã; thọ... tưởng... các hành... thức là vô 
ngã. Tất cả các hành là vô thường: tất cả các pháp là vô ngã. 

4) Rồi Tôn giả Channa suy nghĩ như sau: "Ta cũng suy 
nghĩ như vây: 'Sắc là vô thường: thọ... tưởng... các hành... 
thức là vô thường. Sắc là vô ngã; thọ... tưởng... các hành... 
thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường; tất cả pháp là 
vô ngã. ` 

5) Nhưng tâm của ta không hướng tiến đến sự chỉ tịnh 
tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn, không có thoải mái, không có an 
trú, không có hướng về. Do sự tham luyến (paritassanà), 
chấp thủ khởi lên. Tâm ý trở lui lại tư tưởng: 'Có phải tự ngã 
của ta sinh hoạt? Như vậy thời ta không thê thấy pháp. Ai có 
thể thuyết pháp cho ta để ta có thê thấy pháp?" 


6) Rồi Tôn giả Channa suy nghĩ: "Đây là Tôn giả 
Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita, được bậc Đạo 
Sư tán thán và các bậc đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. 
Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy 
pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với Tôn 
giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến Tôn giả Ananda!" 


7) Rồi Tôn giả Channa, sau khi dọn dẹp chỗ nằm của 
mình, cầm y bát đi đến Kosambi, vườn Ghosita, chỗ Tôn giả 
Ananda ở, sau khi đến, nói với Tôn giả Ananda những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


166 Chương I: Tương Ung Uẩn 





8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Channa nói với Tôn 
giả Ananda: 

-- Một thời, này Hiền giả Ananda, tôi ở Bàrànasl, 
Isipatana, vườn Lộc Uyên. Rồi vào buổi chiều, này Hiền giả, 
tôi từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chiếc chìa khóa, đi từ tịnh 
xá này đến tịnh xá khác, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo 
Trưởng lão: "Chư Tôn giả Trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi! 
Chư Tôn giả Trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi! Chư Tôn giả 
Trưởng lão, hãy thuyết pháp cho tôi đề tôi có thể thấy pháp". 


9) Được nghe nói vậy, này Hiền giả, các Tỷ-kheo 
Trưởng lão nói với tôi: "Sắc, này Hiền giả Channa, là vô 
thường; thọ... tưởng... các hành... thức là vô thường. Sắc là 
vô ngã; thọ... tưởng... các hành... thức là vô ngã. Tất cả các 
hành là vô thường; tất cả các pháp là vô ngã". 


10) Về vẫn đề ấy, này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: 
"Ta cũng suy nghĩ như vây: 'Sắc là vô thường... thức là vô 
thường. Sắc là vô ngã, thọ... tưởng... các hành... thức là vô 
ngã. Tất cả các hành là vô thường: tất cả các pháp là vô ngã”. 


11) Nhưng tâm của ta không hướng tiễn đến sự chỉ tịnh 
tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn, không có thoải mái, không có an 
trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên. 
Tâm ý trở lui lại tư tưởng: 'Có phải tự ngã của ta sinh hoạt?” 
Như vậy thời ta không thê thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp 
cho ta để ta có thể thấy pháp?" 


12) Rồi về vấn đề này, này Hiền giả, tôi suy nghĩ như 
sau: "Đây là Tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn 
Ghosita, được bậc Đạo Sư tán thán và các bậc đồng Phạm 
hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp 
cho ta đề ta có thể thấy pháp! Và cho đến như vậy, ta có lòng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 167 





tin tưởng đối với Tôn giả Ananda! Vậy ta hãy đi đến Tôn giả 
Ananda". 

13) Tôn giả Ananda hãy giáo giới cho tôi! Tôn giả 
Ananda hãy giảng dạy cho tôi! Tôn giả Ananda hãy thuyết 
pháp cho tôi đê tôi có thê thây pháp. 


14) -- Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hÿ đối với 
Tôn giả Channa. Tôn giả Channa đã làm cho sự việc rõ ràng. 
Tôn giả Channa đã phá vỡ chướng ngại. Hãy lóng tai, này 
Hiền giả Channa! Hiền giả có thể hiểu được Chánh pháp. 


15) Ngay lúc ây, Tôn giả Channa khởi lên hoan hỷ, hân 
hoan thù thăng khi nghe đên: “Ta có thê hiêu được pháp". 


16) -- Này Hiền giả Channa, tôi tận mặt nghe Thế Tôn, 
tận mặt nhận lãnh từ Thế Tôn lời giáo giới này cho 
Kaccànaghotta: "Thế giới này dựa trên hai (quan điểm), này 
Kaccàna, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với 
chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới, thì không chấp nhận là 
thế giới không hiện hữu! Nhưng này Kaccàna, ai thấy như 
thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới, thì cũng 
không chấp nhận là thế giới có hiện hữu. Thế giới này phần 
lớn, này Kaccàna, là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc 
bởi thành kiến. Với ai không đi đến, không chấp thủ, không 
an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú vào 
thiên kiến tùy miên, vị ấy không nói: 'Đây là tự ngã của tôi". 
Với ai nghĩ rằng: 'Cái gì khởi lên là đau khô, cái gì diệt là 
đau khổ”, vị ấy không có phân vân, nghi hoặc. Trí ở đây 
không mượn nhờ người khác. Cho đến như vậy, này 
Kaccàna, là chánh trí". 

17) " "Tất cả đều có”, này Kaccàna, là một cực đoan. 'Tất 
cả đều không có' là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực 
đoan ấy, này Kaccàna, Như Lai thuyết pháp một cách trung 


168 Chương I: Tương Ung Uẩn 





đạo. Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên 
thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 
Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các 
hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân 


"' 


này”. 


18) -- Như vậy, này Hiền giả Ananda, là điều sẽ đến với 
các bậc Tôn giả nào có được những đồng Phạm hạnh như 
vậy, những vị có lòng từ mẫn, những vị muốn sự lợi ích, 
những vị giáo giới, những vị giảng dạy, nghe được lời thuyết 
pháp này từ Tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong 
Chánh pháp. 


IX. Ràhula (Tạp 1, Đại 2,5a) (S.11, 136) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


-- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào đối 
với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 
có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên? 

4) -- Phàm sắc gì, này Ràhula, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; tất cả pháp cần phải như thật thấy 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

5-8) Phàm thọ gì... tưởng gì... các hành gì... Phàm thức 
gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả pháp 
cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 169 





9) Biết như vậy, này Ràhula, thấy như vậy đối với thân 
có thức này và đôi với tât cả các tướng ở ngoài, không có (tư 
tưởng) ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên. 

X. Ràhula 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


-- Biết như thể nào, bạch Thế Tôn, thây như thế nào đối 
với thân có thức này và đôi với tất cả tướng ở ngoài, không 
có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, 
vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát? 


4) -- Phàm sắc gì, này Ràhula, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại... hoặc xa hay gần; tất cả pháp, 
sau khi thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", 
thì sẽ được giải thoát, không có chấp thủ. 

5-7) Phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm các hành gi... 


8) Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 
gần; tất cả pháp, sau khi thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi", thì sẽ được giải thoát, không có chấp 
thủ. 

9) Do biết như vậy, này Rảhula, do thấy như vậy, đối 
với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 
có những ý niệm về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, 
vượt ngoài kiêu mạn, được giải thoát, không có chấp thủ. 

10) Do biết như vậy, này Ràhula, do thấy như vậy đối 
với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 


170 Chương I: Tương Ung Uẩn 





có những ý niệm vê ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên, 
vượt ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. 


V. Phẩm Hoa 
L. Dòng Sông (Tạp 10, Đại 2,70a) (S.11,137) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Ví như, này các Ty-kheo, một con sông từ núi cao 
chảy xuống, từ xa chảy đến, dòng nước chảy xiết. Trên hai 
bờ con sông ấy, nếu cỏ lau kàsà mọc lên, chúng từ bờ rũ 
xuống; nêu các loại cỏ kàsả mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; 
nêu các loại lau babbakjà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuông; 
nếu các loại cỏ bìranà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; nếu 
các loại cây mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. 


4) Và một người bị dòng nước của con sông ấy cuốn 
trôi, nêu người ấy năm lây cỏ lau kảsả, cỏ này có thể bựt đứt. 
Do nhân duyên ây, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu 
người ấy năm lây loại cỏ kảsà, có này có thể bựt đứt. Do 
nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu 
người ây năm lây loại lau babbakjà, có này có thể bựt đứt. 
Do nhân duyên ây, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu 
người ấy nắm lây các loại cây, loại cây này có thể bựt đứt. 
Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. 


5) Cũng vậy, này các Tyý-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các 
bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 171 





ngã ở trong sắc. Khi sắc ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân 
duyên ây, người ây bị rơi vào tai ách khô nạn. 

6-8)... quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 

9) ...quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức ây 
của người ây bị bựt đứt, do nhân duyên ây, người ây rơi vào 
tai ách khô nạn. 

10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

11-14) -- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

15-16) Do vậy... Thây vậy... "... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". VỊ ây biệt rõ như vậy. 

H. Bông Hoa (hay Tăng trưởng) (Tạp 2, Đại 2,8b) (S1m,1 13) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ 
có đời tranh luận với Ta. Này các Tỷ-kheo, người nói Pháp 
không tranh luận bât cứ với một a1 ở đời. 

4) Này các Tỷ-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận 
là "không", Ta cũng nói là "không". Này các Tỷ-kheo, cái gì 
người có trí ở đời châp nhận là "có", Ta cũng nói là "có 

5) Và này các Tỷ-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp 
nhận là "không", Ta cũng nói là "không"? 

6) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời không chấp 


nhận sắc là thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu 
sự biến hoại, thời Ta cũng nói là "không". 


172 Chương I: Tương Ung Uẩn 





7-9) Thọ... tưởng... các hành... 

10) Người có trí ở đời không chấp nhận thức là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, thời 
Ta cũng nói là "không". 

—_ LŨ Này các Tỷ-kheo, đây là cái gì ở đời người có trí 
châp nhận là "không", Ta cũng nói là "không". 

12) Và này các Tỷ-kheo, cái gì người có trí ở đời chấp 
nhận là "có", Ta cũng nói là "có"? 

13) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời chấp nhận sắc 
là vô thường, không thường hăng, không thường trú, chịu sự 
biên hoại, thời Ta cũng nói là "có" (vậy). 


14-16) ... thọ... tưởng... các hành... 

17) Này các Tỷ-kheo, người có trí ở đời chấp nhận thức 
là vô thường, không thường hăng, không thường trú, chịu sự 
biên hoại, thời Ta cũng nói là "có" (vậy). 

__ 18) Này các Tỷ-kheo, đây là cái gì người có trí ở đời 
châp nhận là vô thường, không thường hăng, không thường 
trú, chịu sự biên hoại, thời Ta cũng nói là "có" (vậy). 


19) Ở trong đời, này các Tý-kheo, có thế pháp. Thế 
pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri. 
Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri, Như Lai 
tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân 
tích, hiển lộ. 

20) Này các Tỷ-kheo, thế pháp ở trong đời là gì, thế 
pháp ây được Như Lai chứng ngộ, chứng tri; sau khi chứng 
ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác 
chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 173 





21) Sắc, này các Tý-kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế 
pháp ây được Như Lai chứng ngộ, chứng tri, sau khi chứng 
ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác 
chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. 


Và ai, khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, 
xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, (vẫn) không 
biết, không thấy, thì đối với người ấy, Ta xem là vô tích sự, 
là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, 
không có thấy. 


22-24) Thọ... Tưởng... Các hành... 


25) Thức, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở trong đời. 
Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri. Sau khi 
chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, 
xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai, khi Như Lai 
tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân 
tích, hiển lộ như vậy, (vẫn) không biết, không thấy, thì đối 
với người ấy, Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu sĩ, _phảm phu, 
mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. 


26) Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông 
sen hông, hay bông sen trăng sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thăng không bị 
nước nhiêm ướt. 

27) Cũng vậy, này các Ty-kheo, Như Lai sanh ra ở 
trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sông 
không bị đời ô nhiễm. 

IH. Bọt Nước (Tạp 10, Đại 2,86b) (S.11,114) 
1) Một thời Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng. 
2) Ở đây Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 


174 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy 
mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đồng 
bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên 
chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi 
cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong đống 
bọt nước được? 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thăng, hoặc xa hay gần; vị Tỷ-kheo thấy sắc, chuyên 
chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như 
lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
Ty-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được? 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời 
mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong bóng nước 
hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như 
lý quán sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, 
hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. 
Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong bong bóng 
nước được? 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tý-kheo nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát thọ ấy. Do Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trông không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ- 
kheo, lại có lõi cứng trong thọ được? 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, 
vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động 
hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 175 





nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng 
mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có 
lõi cứng... Làm sao, nảy các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong 
ráng mặt trời được? 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì... 


9) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần có lõi cây, 
tìm câu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào 
ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc 
thắng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi 
chặt rê, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột 
vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm 
không được, tìm đâu cho có được lõi cây? 


10) Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
cụm chuối Ấy. Khi người ây nhìn chuyên chú, như lý quán 
sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, 
hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm 
sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong cụm chuối được? 


I1) Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, phảm các hành gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân; Ty-kheo nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát hành ây. Khi người ây nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát, hành ấy hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi 
cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong các hành 
được? 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử 
một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người 
có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do 
người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện 
rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là 


176 Chương I: Tương Ung Uẩn 





không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng 
trong ảo thuật được? 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gân; Tỷ-kheo nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát, thức ây hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi 
cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong thức 
được? 


14) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối VỚI 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên: "Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Vị ấy biết rõ như vậy. 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói 
như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


1) Sắc ví với đồng bỌIï, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuật, 
Đẳng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 


2) Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn quán sát, 
Như lý nhìn các pháp, 
Hiện rõ tánh trồng không. 


3) Bắt đâu với thân này, 
Bác Đại Tuệ thuyết giảng, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 177 





Đoạn tận cả ba pháp, 
Tháy săc bị quăng bỏ. 


4) Thân bị quăng, Vô trì, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Đị quăng đi, nó năm, 
Làm đồ ăn kẻ khác. 
3) Cái thân liền tục này, 
Áo sư, kẻ ngu nói, 
Được gọi kẻ sát nhắn, 
Không tìm tháy lõi cáy. 
6) Hãy quán uẩn như vậy, 
Vị ] }-kheo tịnh cần, 
Suốt cả đêm lán ngày, 
Tĩnh giác, chánh tư niệm. 
7) Hãy bỏ mọi kiết sử, 
Làm chỗ mình nương tựa, 
Sông như lửa cháy đâu, 
Cầu chứng cảnh bát động. 
IV. Phân Bò (Tạp 10, Đại 2,67c) (Trang l1, Đại 1,496a) 
(Trang 34, Đại 1,645a) (S.11,143) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3-4) Sau khi ngồi, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào, sắc ây là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh 
viên thường hăng, vĩnh trú như vậy? 

5-8) Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào... có thể có tưởng 
nảo... có thể có các hành nào... có thể có thức nào, thức ấy là 


thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, vĩnh viên thường hằng, vĩnh trú như vậy? 


178 Chương I: Tương Ung Uẩn 





9) -- Này Tỷ-kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh 
viên thường hăng, vĩnh trú như vậy. 


10-13) Này Tỷ-kheo, không có thọ nào... không có 
tưởng nào... không có các hành nào... không có thức nào, 
thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu 
sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. 


14) Rồi Thế Tôn lấy tay cầm lên một miếng phân bò và 
nói với Tỷ-kheo ây: 

15) -- Này Tý-kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ như 
thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, chịu 
sự biến hoại, không vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. 


16) Nếu được một ngã thể nhỏ như thế này, này Tỷ- 
kheo, là thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống 
Phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể trình 
bày. Vì này Tỷ-kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ bé như 
thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, 
chịu sự biến hoại, không vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú; do 
vậy đời sống Phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau có 
thê trình bày. 

17) Thuở xưa, này Tỷ-kheo, Ta là vị vua Sát-đề-l¡ đã 
làm lễ quán đảnh. Khi Ta là vị vua Sát-đế-l¡ đã làm lễ quán 
đảnh, Ta có 84.000 đô thị, và đô thị Kusàvatì là bậc nhất. 

18) Này Tý-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-l¡ đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 cung điện, và cung điện Dhamma là 
bậc nhất. 

19) Này Tý-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-l¡ đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 trùng các, và trùng các Mahàvyùha 
là bậc nhất. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 179 





20) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-lj đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 sàng tọa làm băng ngà, làm băng lõi 
cây, làm bằng vàng, làm bằng bạc, trải bằng nệm len có lông 
đài, trải băng chăn len trăng, trải bằng chăn len thêu bông, 
trải nệm băng da con sơn dương gọi là kadali, có lầu che phía 
trên và có gôi chân màu đỏ cả hai đâu. 

21) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-lj đã làm lễ 
quán đánh, Ta có 84.000 con voi với những trang sức băng 
vàng, với những cờ xí băng vàng, bao bọc với những lưới 
băng vàng, và voi chúa Uposatha là bậc nhât. 

22) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đế-lị đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 con ngựa với những trang sức băng 
vàng, với những cờ xí băng vàng, bao bọc với những lưới 
băng vàng, và ngựa chúa Valàhaka là bậc nhât. 

23) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đế-lị đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 cỗ xe, với những trang sức băng 
vàng, với những cờ xí bằng vàng, bao bọc với những lưới 
băng vàng, và cỗ xe Vejayanta là bậc nhất. 

24) Này Tỷ-kheo, khi Ta là vị vua Sát-đề-lj đã làm lễ 
quán đảnh, Ta có 84.000 châu báu, và Ma-ni châu là bậc nhât. 

25) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 phụ nữ, và 
hoàng hậu Subhaddà là bậc nhất. 

26) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 chư hầu 
Sát-đê-], và Binh chủ báu là bậc nhât. 

27) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 con bò cái, 
với những dây thừng băng vải đay mịn màng, và chậu sửa 
băng bạc. 

28) Này Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 áo bằng vải 
gai tinh tê, băng vải lụa tinh tê, băng vải len tình tê, băng vải 
bông tĩnh tê. 


180 Chương I: Tương Ung Uẩn 





29) Này các Tỷ-kheo, khi Ta là... Ta có 84.000 dĩa bàn, 
và trên ây các cơm sáng và cơm chiêu được dọn lên. 

30) Lại nữa, này các Ty-kheo, trong 84.000 đô thị Ấy, 
đô thị Ta trú thời ây là kinh đô KusàvatÌ. 

31) Lại nữa, này các Ty-kheo, trong 84.000 cung điện 
ây, cung điện Ta trú thời ây là cung điện Dhamma. 

32) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 trùng các 
ây, trùng các Ta trú là trùng các Mahàvyùha. 

33) Lại nữa, này các Tý-kheo, trong 84.000 sàng tọa ấy, 
sàng tọa Ta thọ dùng thời ây là sàng tọa băng ngà, hay băng 
lõi cây, hay băng vàng, hay băng bạc. 

34) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 con voi Ấy, 
con voI Ta cưỡi thời ây là voi chúa Uposatha. 


35) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 con ngựa 
ây, con ngựa Ta cuỡi thời ây là ngựa chúa Valàhaka. 


36) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 cỗ xe ấy, cỗ 
xe Ta cưỡi thời ây là cô xe VeJayanta. 


37) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 phụ nữ Ấy, 
phụ nữ hâu hạ Ta thời ây là Khattiyàm! hay Velàmikà. 


36) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 áO mặc Ấy, 
đôi áo Ta mặc thời ây, hoặc băng vải gai tính tê, hay băng lụa 
tinh tê, hay băng len tinh tê, hay băng vải bông tính tê. 

39) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong 84.000 dĩa bàn ây, 


một đĩa bàn Ta dùng để ăn một phần (nàlika) cơm, còn đĩa 
bàn thứ hai, Ta dùng để ăn đồ ăn tương đương. 


40) Như vậy, này các Tỷ-kheo, tất cả các hành ấy là 
thuộc quá khứ, đoạn diệt, biên hoại. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 l81 





41) Như vậy vô thường, này các Tỷ-kheo, là các hành. 
Như vậy không thường hăng, này các Tỷ-kheo, là các hành. 
Như vậy không thường trú, này các Tỷ-kheo, là các hành. 

42) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để 
nhàm chán đôi với tât cả hành, là vừa đủ đê ly tham, là vừa 
đủ đê giải thoát. 

V. Đầu Ngón Tay (Tăng 14, Đại 2,617b) (S.iii,147) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) Sau khi ngồi, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

4) -- Bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào là thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh viên 
thường hăng, vĩnh trú như vậy? 

5) Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào... 

6) Bạch Thế Tôn, có thể có tưởng nào... 

7) Bạch Thế Tôn, có thê có các hành nào... 


8) Bạch Thế Tôn, có thể có thức nào, thức ấy là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại, vĩnh 
viên thường hăng, vĩnh trú như vậy? 


9) -- Này Tỷ-kheo, không có sắc nào, sắc ây là thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh 
viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. 


10-13) Này Tỷ-kheo, không có thọ nảo... không có 
tưởng nào... không có các hành nào... không có thức nào, 
thức ây lại thường còn, thường hăng, thường trú, không chịu 
sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. 


14) Rồi Thế Tôn lây lên một ít đất trong đầu ngón tay 
và nói với Tỷ-kheo ây: 


182 Chương I: Tương Ung Uẩn 





15) -- Này Tỷ-kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này 
cũng không thường còn, thường hăng, thường trú, chịu sự 
biên hoại, không vĩnh viên thường hăng, vĩnh trú. 


Nếu một sắc nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh 
viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống Phạm hạnh đề chơn 
chánh đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì rằng, 
này Tỷ-kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này cũng không 
thường còn, thường hằng, thường trú, chịu sự biến hoại, 
không vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, do vậy, đời sống 
Phạm hạnh đề chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. 


16) Cho đến một thọ nhỏ như thế này, này các Tỷ-kheo, 
cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, chịu sự 
biến hoại, không vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú. Nếu thọ 
nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là thường còn, thường hằng, 
thường trú... có thê trình bày. 


17) Cho đến một tưởng... 
18) Cho đến một hành... 


19) Cho đến một thức nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, 
cũng không thường còn, thường hăng, thường trú, chịu sự 
biến hoại, không vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Nếu một 
thức nhỏ như thế này, này Tỷ-kheo, là thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường 
hằng, vĩnh trú, thời đời sống Phạm hạnh để chơn chánh đoạn 
tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì răng, này Tỷ- 
kheo, cho đến một thức nhỏ như thế này cũng không thường 
còn, thường hăng, thường trú, chịu sự biến hoại, không vĩnh 
viễn thường hằng, vĩnh trú, do vậy đời sống Phạm hạnh đề 
chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 183 





20) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

21-22) Do vậy, thấy vậy... "... không có trở lui trạng 
thái này nữa". Vị ấy biết rõ như yậy. 
VI. Thanh Tịnh (hay Biên) (Tạp 18, Đại 2,69) (S.iii,149) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

4) -- Có một sắc nào, bạch Thế Tôn, sắc ấy là thường 


còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh 
viên thường hăng, vĩnh trú không? 

5-8) Có một thọ... tưởng... hành... thức nào, bạch Thế 
Tôn, thức ây là thường còn, thường hăng, thường trú, không 
chịu sự biên hoại, vĩnh viên thường hăng, vĩnh trú không? 

9) -- Không có một sắc nào, này Tỷ-kheo, sắc ấy là 


thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. 


10-13) Không có một thọ... một tưởng... các hành... một 
thức nào, thức ây là thường còn, thường hăng, thường trú, 
không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hăng, vĩnh trú. 


VII. Dây Thằng (Hay Dây Buộc) (Tạp 10, Đại 2,69b) 
(S.m,149) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


184 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Vô thi, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm 
bắt đâu không thê nêu rõ đôi với chúng sanh bị vô minh che 
đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyến, luân hồi. 


4) Có thể có một thời, này các Tỷ kheo, biển lớn đi đến 
khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. 
Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự 
chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
khát ái trói buộc, phải lưu chuyền, luân hồi. 


5) Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, Sineru(Tu-đi), 
Vua các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự 
chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
khát ái trói buộc, phải lưu chuyên, luân hồi! 


6) Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, đại địa đi đến 
băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau 
đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, 
phải lưu chuyền luân hồi! 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng 
trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững trắc, chạy vòng 
theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu... không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã... quán thọ 
như là tự ngã... quán tưởng như là tự ngã... quán các hành 
như là tự ngã... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người 
ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... 
các hành... Người ây chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh 
hạ Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh 

.. thọ... tưởng... các hành... người ấy chạy theo vòng theo, 
bền tròn xung quanh thức; người ây không giải thoát khỏi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 185 





sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, 
không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, 
không giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
tuyên bồ rằng: "Vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau". 


8) Nhưng bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, 
được thấy các bậc Thánh... khéo tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, không quán sắc như là tự ngã... không quán thọ... 
không quán tưởng... không quán các hành... không quán thức 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không chạy vòng theo, 
chạy tròn xung quanh thức. Vị ấy không chạy vòng theo, 
chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... không 
chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vị ấy không 
chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... 
các hành... thức; do không chạy vòng theo, chạy vòng tròn 
xung quanh thức, vị ây được giải thoát khỏi sắc, được giải 
thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát 
khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát 
khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói: "Vị ẫy được 
giải thoát khỏi đau khổ". 


VIII. Dây Thằng (Hay Dây Buộc) (Tạp 10, Đại 2,69c) 
(S.11,151) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Vô thi, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm 
bắt đâu không thê nêu rõ đôi với chúng sanh bị vô minh che 
đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyên, luân hôi. 


4) Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thăng 
trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ 
đi tới cây cột hay cột trụ Ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần 
cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngôi gần cây cột 


186 Chương I: Tương Ung Uẩn 





hay cột trụ ây. Nêu nó năm, nó chỉ năm gân cây cột hay cột 
trụ ây. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
quán sắc: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”, quán thọ... quán tưởng... quán các hành... quán thức: 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 
Nếu người ây có đi, người ây chỉ đi tới năm thủ uân này. Nếu 
người ây đứng, người ây chỉ đứng gần năm thủ uấn này. Nếu 
người ây ngôi, người ây chỉ ngôi gần năm thủ uấn này. Nếu 
người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẫn này. 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này 
bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, 
chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được 
thanh tịnh". 


7) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy một bức họa gọi 
là danh họa không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Này các Tỷ-kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà 
thành. Do vậy, này các Tỷ-kheo, tâm còn đa dạng hơn cả 
danh họa ây. 


8) Do vậy, này các Tý-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này 
bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ- 
kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh 
được thanh tịnh". 


9) Này các Tý-kheo, Ta không quán thấy một bộ loại 
nào khác lại đa dạng như tâm. Như các hữu tình thuộc loại 
bàng sanh; các hữu tình thuộc loại bàng sanh ây, này các Tỷ- 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 187 





kheo, do tâm tư duy (mà thành). Do vậy, này các Tyỷ-kheo, 
tâm ây lại đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàng sanh ây. 


10) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này 
bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ- 
kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh 
được thanh tịnh". 


I1) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm 
hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm, hay lạc, hay 
nghệ, hay màu xanh, hay màu đỏ tía, hay một tắm gỗ khéo 
bào, hay một bức tường, hay một tắm vải. Người ấy có thể vẽ 
hình người đàn bà hay hình người đàn ông với đầy đủ tất cả 
chi tiết. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, 
liên tục làm cho hiện hữu sắc... thọ... tưởng... các hành... liên 
tục làm cho hiện hữu thức. 


12) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 
-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 


-- Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay vô 
thường? 


-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

13-14) -- Do vậy, này các Tỷ-kheo... Thấy vậy... " 
không còn trở lui trạng thái này nữa". VỊ ây biệt rõ như vậy. 
IX. Cán Búa (Hay Chiếc Thuyền) (Tạp 10, Đại 2,67a) 
(S.m,152) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


188 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Do biết, do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên bố sự 
đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không biệt, do không 
thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là 
sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là các hành... 
Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức đoạn diệt. Do 
biết như vậy, do thấy như vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc 
được đoạn tận. 


5) Này các Tý-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ!" Tuy vậy, tâm của vị ấy cũng không giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, có chấp thủ. 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ. 
Không có tu tập Bốn chánh cần. Không có tu tập Bốn như ý 
túc. Không có tu tập Năm căn. Không có tu tập Năm lực. 
Không có tu tập Bảy giác chi. Không có tu tập Thánh đạo 
Tám ngành. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không 
được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gả con của ta, với chân, móng và đỉnh đầu, hay 
với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh 
một cách an toàn": tuy vậy các con gà con ấy không có thể, 
với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm 
bê vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 189 





9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng 
đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng 
đẫn. 


10) Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm 
trong sự tu tập. Dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ”; 
tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, có 
chấp thủ. 


11) Vì sao? Phải nói răng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bôn niệm xứ... 
Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


12) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự tu 
tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: "Mong răng 
tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ”; tuy vậy, tâm vị ẫy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Có tu tập 
cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh cần. Có 
tu tập Bốn như ý túc. Có tu tập Năm căn. Có tu tập Năm lực. 
Có tu tập Bảy giác chi. Có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách 
đúng đắn, âp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách 
đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh 
đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn": tuy vậy, các con gà con ấy có 


190 Chương I: Tương Ung Uẩn 





thê với chân, móng và đỉnh đâu, hay với miệng và mỏ, sau 
khi làm bê vỏ trứng, được xuât sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách 
đúng đắn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sống chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: "Mong 
rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ"; tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái 
gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường Thánh đạo 
Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đá hay đệ 
tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón tay 
và dấu các ngón tay cái. Vị ấy không có thể biết được như 
sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa của ta bị hao mòn; hôm nay 
từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được cán 
búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, từng ấy lậu 
hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng ấy, các ngày khác 
từng ây". Nhưng vị ẫy biết được các lậu hoặc được hao mòn 
trên sự hao mòn các lậu hoặc. 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển 
có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn sáu đháng do 
thiếu nước trong mùa khô; các cột buồm và dây buồm bị gió 

và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đồ xuống trong 
mùa mưa, chúng trở thành yếu và hư nát. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 191 





21) Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm 
trong sự tu tập, các kiệt sử rât dê bị yêu dân và hư nát. 


X. Vô Thường Tánh (Hay Tưởng) (Tạp 10, Đại 2,70c) 
(S.1m1,155) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Do tu tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất 
cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất 
cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất 
cả ngã mạn được tận trừ. 


4) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người làm ruộng, vào 
mùa thu, dùng một cái cày lớn cắt đứt tất cả rễ mọc trong khi 
cày. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung 
mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả 
sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất 
cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cắt cỏ cắt đứt 
cây cỏ, năm lấy đầu ngọn đập lên, đập xuống, đập tả, đập 
hữu, rồi quăng một bên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu 
tập, làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham 
được đoạn tận... tất cả ngã mạn được tận trừ. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một chùm xoải bị cắt 
đứt từ cành, thời các trái xoài cùng dính vào cành đều bị đứt 
theo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do tu tập, làm cho sung 
mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận... tất cả 
ngã mạn được tận trừ. 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn, 
phàm có rui kẻo nào, tất cả đều đi đến nóc nhọn, hướng đến 
nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, và nóc nhọn là tối thượng hơn 


192 Chương I: Tương Ung Uẩn 





chúng. Cũng vậy, này các Tyý-kheo, do tu tập, làm cho sung 
mãn vô thường tưởng... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những rễ hương 
gì, hương anusảri đen là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


9) Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những lõi hương 
gì, hương chiên-đàn đỏ là tôi thượng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo... tât cả ngã mạn được tận trừ. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những hoa hương 
gì, hương vassika là tôi thượng hơn những hương ây. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo. .. tât cả ngã mạn được tận trừ. 


I1) Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những tiểu 
vương nào, tất cả những vua ấy đều tùy thuộc vua Chuyển 
luân vương. Vua Chuyên luân vương được gọi là vua tối 
thượng đối với họ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... tất cả ngã 
mạn được tận trừ. 


12) Ví như, này các Tý-kheo, ánh sáng các loại sao gì, 
tất cả ánh sáng ây không bằng một phần mười sáu ánh sáng 
của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng được xem là tối thượng 
trong các ánh sáng ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... tất cả 
ngã mạn được tận trừ. 


13) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời 
mở rộng và gột sạch mây, mặt trời mọc lên trên bầu trời, 
đuôi sạch tất cả u ám khỏi hư không, bừng sáng, chói sáng và 
rực sáng. Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, do tu tập, làm cho 
sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, 
tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn 
tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận 
trừ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 193 





14) Tu tập vô thường tưởng như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, làm cho sung mãn như thê nào mà tât cả dục tham 
được đoạn tận... tât cả ngã mạn được tận trừ? 


15) Đây là sắc; đây là sắc tập khởi; đây là sắc đoạn diệt; 
đây là thọ... đây là tưởng... đây là các hành... đây là thức; đây 
là thức tập khởi; đây là thức đoạn diệt. 

16) Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được làm cho sung mãn như vậy, tất cả dục tham được 
đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận; tất cả hữu tham 
được đoạn tận; tất cả vô minh được đoạn tận; tất cả ngã mạn 
được tận trừ. 


€. Năm Mươi Kinh Sau 


I. Phẩm Biên 
L. Biên Kinh (Tạp 3, Đại 2,I8b) (S.11,157) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) -- Có bốn biên này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
bôn? Hữu thân biên, hữu thân tập khởi biên, hữu thân đoạn 
diệt biên, hữu thân đoạn diệt đạo biên. 

4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân biên? Phải trả lời là 
năm thủ uân. Thê nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là năm thủ uân. 

5) Này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân tập khởi biên? 
Chính là khát ái này, đưa đên tái sanh, câu hữu với hỷ tham, 
tìm câu hỷ lạc chô này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu 
ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân tập khởi biên. 


194 Chương I: Tương Ung Uẩn 





6) Này các Tý-kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt 
biên? Chính là sự ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái 
Ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt biên. 


7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt 
đạo biên? Chính là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tyý-kheo, 
đây gọi là hữu thân đoạn diệt đạo biên. 


H. Khổ (S.iii,158) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


_ 3) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
Khô, Khô tập khởi, Khô đoạn diệt, Con đường đưa đên khô 
đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ? Phải trả lời là 
năm thủ uân. Thê nào là năm? Tức là sắc thủ uân... thức thủ 
uân. Đây gọi là Khô, này các Tỷ-kheo. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ tập khởi? Chính 
là khát ái này, đưa đến tái sanh... phi hữu ái. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Khổ tập khởi. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ đoạn diệt? 
Chính là sự ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát ái ấy, sự xả 
ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Khổ đoạn diệt. 


7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Con đường đưa đến 
khổ đoạn diệt? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, 
tức là chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Con đường đưa đến khổ đoạn diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 195 





IH. Hữu Thân (Tạp 3, Đại 2,18b) (S.11, 159) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về hữu 
thân, hữu thân tập khởi, hữu thân đoạn diệt, con đường đưa 
đên hữu thân đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân? Phải trả lời 
rằng chính là năm thủ uân. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ 
uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uần. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân tập khởi? 
Chính là khát ái này... Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu thân 
tập khởi. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt? 
Chính là sự ly tham, đoạn diệt không có dư tàn khát ái ây... 
sự thoát ly châp trước. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là hữu thân 
đoạn diệt. 

7) Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
hữu thân đoạn diệt? Chính là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiên... chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là con đường đưa đên hữu thân đoạn diệt. 

IV. Sở Biến Tri (Tạp 3, Đại 2,19a) (S.iii,159) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

-—3)~- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông các pháp 
cân phải biên tri, sự biên trí và con người đã biên trị. Hãy lăng 
nghe. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp cần phải biến 
tri? Sắc, này các Tý-kheo, là pháp cần phải biến tri. Thọ... 


196 Chương I: Tương Ung Uẩn 





tưởng... các hành... thức là pháp cần phải biến tri. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là các pháp cần phải biến tri. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự biến tri? Sự đoạn 
tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là sự biên tr. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con người đã biến 
trí? Cân phải trả lời là bậc A-la-hán. Bậc Tôn giả này, với tên 
như vậy, với dòng họ như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
con người đã biên tr. 

V, Các Sa Môn (S.1,160) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) -- Có năm thủ uân, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
năm? Tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 

4) Những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, không như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của năm thủ uấn này... như thật biết rõ...; tự mình chứng ngộ 
với thượng trí, chứng đạt và an trú. 

VỊ. Các Sa Môn (S.11,160) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uấn này. Thế nào là 
năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành 
thủ uân, thức thủ uân. 

4-5) Những Sa-môn hay Bả-la-môn nảo, này các Tỷ- 
kheo, không như thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiêm, sự xuât ly của năm thủ uân này... biệt 
rõ...; tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú. 
VHI. Dự Lưu (S.11,160) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 197 





3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. Thế nào 
năm? Tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. 

4) Và khi nào vị Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, 
như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của năm thủ uân này, vị Đa văn Thánh đệ 
tử Ấy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là vị Dự lưu, không còn bị 
thối thất, đã được quyết định, hướng đến Chánh Đăng Giác. 


VI. A-La-Hán (S.11,161) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. Thê nào là 
năm? Tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


4) Và khi nào vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự 
xuất ly của năm thủ uân này, được giải thoát không có chấp 
thủ. Vị Tý-kheo ấy, này các Tý-kheo, được gọi là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc được đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ 
chánh trí. 

IX. Dục Được Đoạn Trừ (S.11,161) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) - Này các Tyỷ-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào đối với sắc, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, sắc 
ây sẽ được đoạn trừ, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại 
trong tương lai. 


4-6) Đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... 


198 Chương I: Tương Ung Uẩn 





7) Này các Tỷ-kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào đối với thức, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, thức 
sẽ được đoạn trừ, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta- 
la, làm cho không thê tái sanh, không thê sanh khởi lại trong 
tương lai. 


X. Dục Được Đoạn Trừ (S.11,161) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Ty-kheo, phảm có dục nào, tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào, phàm có những chấp thủ phương tiện, tâm 
thủ trước, thiên chấp tùy miên nào đối với sắc... hãy đoạn trừ 
chúng. Như vậy, sắc ây sẽ được đoạn tận, cắt đứt tận gốc TỄ... 


4-6)... Đối với thọ... đối với tưởng... đôi với các hành... 


7) Này các Tỷ-kheo, phàm có dục nảo, tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào, phàm có những chấp thủ phương tiện, tâm 
thủ trước, thiên chấp tùy miên nào đối với thức, hãy đoạn trừ 
chúng. Như vậy, thức ây sẽ được đoạn tận, cắt đứt từ gốc TẾ, 
làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
không thê sanh khởi lại trong tương lai. 


II. Phẩm Thuyết Pháp 
I. Vô Minh (Hay Vị Tỷ-kheo) (S.iii,162) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- "Vô minh, vô minh", bạch Thế Tôn, như vậy được 
nói đên. Bạch Thê Tôn, thê nào là vô minh? Cho đên như thê 
nào, một người là vô minh? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 199 





đeo) re Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ 
sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn 
diệt, không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết rõ 
các hành... không biêt rõ con đường đưa đên thức đoạn diệt. 

9) Này Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như 
vậy, một người là vô minh. 
H. Minh (Hay VỊ Tỷ-kheo) (S.11,163) 

1-4) Nhân duyên ở Sàvatthi... Ngồi xuống một bên, vị 
Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- "Minh, minh", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. 

Bạch “Thế Tôn, như thế nào là minh? Cho đến như thế nào, 
một người là minh? 

_5) - Ở đây, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử biết 
rõ sắc, biệt rõ sắc tập khởi, biệt rõ sắc đoạn diệt, biêt rõ con 
đường đưa đến sắc đoạn diệt. 

__ 6-8)... biết rõ thọ... biết rõ tưởng... biết rõ các hành... 

biệt rõ con đường đưa đên thức đoạn diệt. 

9) Này Tý-kheo, đây gọi là minh. Và cho đến như vậy, 
một người là minh. 
HI. Vị Thuyết Pháp (Tập 3, Đại 2,5c) (S.iii,163) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) Sau khi ngồi xuống, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- "Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như 
vậy được nói đên. Cho đên như thê nào, được gọi là vị thuyêt 
pháp? 


200 Chương I: Tương Ung Uẩn 





4) -- Nếu Tỷ-kheo: thuyết pháp về sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với sắc; như vậy là vừa đủ để được gọi là 
Tỷ-kheo thuyết pháp. Nếu Tý-kheo đi vào thực hành sự 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc; như vậy là vừa đủ 
để được gọi là Tỷ-kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu Tỷ- 
kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc, được giải 
thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa đủ để được gọi là 
Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


5-7) Nếu Tỷ-kheo đối với thọ... Nêu Tỷ-kheo đối với 
tưởng... Nêu Tỷ-kheo đôi với các hành... 


8) Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt đôi với thức; như vậy là vừa đủ đê được gọi là Tỷ- 
kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo đi vào thực hành sự nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức; như vậy là vừa đủ để 
được gọi là Tỷ-kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo 
do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi với thức, được giải 
thoát không có châp thủ; như vậy là vừa đủ đê được gọi là 
Ty-kheo đã đạt được Niêt-bàn ngay trong hiện tại. 

IV. Vị Thuyết Pháp (S.iii,164) 

1) Nhân duyên ở Sàvatth. 

2) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- "Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như 
vậy được nói đên. Cho đên như thê nảo, bạch Thê Tôn, được 
gọi là vị thuyêt pháp? Cho đên như thê nào, được gọi là vị 
thực hành pháp tùy pháp? Cho đên như thê nào, được gọi là 
vị đã đạt đên Niêt-bàn ngay trong hiện tại? 

3-4) -- Nếu Ty-kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly 


tham, đoạn diệt đối với sắc; như vậy là vừa đủ để được gọi là 
Tỷ-kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo đi vào thực hành sự nhằm 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 201 





chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc; như vậy là vừa đủ để 
được gọi là Tỷ-kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo 
do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đôi với sắc, được giải thoát, 
không có chấp thủ; như vậy là vừa đủ đề được gọi là Tỷ-kheo 
đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


5-7) Nếu Tỷ-kheo đối với thọ... đối với tưởng... đối với 
các hành... 


8) Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt đối với thức; như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ- 
kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo đi vào thực hành sự nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức; như vậy là vừa đủ để 
được gọi là Tỷ-kheo thực hành pháp tùy pháp. Nếu Tỷ-kheo 
do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với thức, được giải 
thoát, không có chấp thủ; như vậy là vừa đủ để được gọi là 
Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


V. Trói Buộc (Tạp 2, Đại 2,19b) (S.11,164) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh... không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị 
trói buộc bởi các trói buộc của sắc, bị trói buộc bởi các trói 
buộc nội ngoại, kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ 
bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi từ 
đời này qua đời khác bị trói buộc. 

4-6) ... quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 


7) Ở đây, này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thây rõ các bậc Thánh... không tu tập pháp các bậc Chân 


202 Chương I: Tương Ung Uẩn 





nhân, quán thức như là tự ngã, tự ngã như là có thức, hay 
thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói 
buộc bởi các trói buộc của thức, bị trói buộc bởi các trói 
buộc của nội ngoại, kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy 
bờ bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, khi đi 
từ đời này qua đời khác bị trói buộc. 

8) Còn vị Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, thấy rõ 
các bậc Thánh... tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán 
sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là vị Đa văn Thánh đệ tử, không bị trói buộc 
bởi các trói buộc của sắc, không bị trói buộc bởi các trói 
buộc nội ngoại, vị đã thấy bờ bên này, vị đã thấy bờ bên kia. 
Ta nói, vị ây được giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. 


9-11)... Đối với thọ... với tưởng.... với các hành... 


12)... không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ 
như vậy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là vị Đa văn Thánh đệ 
tử, không bị trói buộc bởi sự trói buộc của thức, không bị trói 
buộc bởi sự trói buộc nội ngoại; vị đã thây bờ bên này, đã 
thây bờ bên kia. Ta nói, vị ây đã giải thoát hoàn toàn khỏi 
đau khô. 

VỊ, Giải Thoát (Tạp 2, Đại 2,19c) (S.11,165) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Các Ông 
có quán sắc: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 203 





-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

3-5) ... thọ... tưởng... các hành... 

6)... các Ông có quán thức: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông phải như thật 
quán thức với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

7) Do thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy biết rõ: "... 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 

VHI. Giải Thoát (Tạp 2, Đại 2,19c) (S.11,166) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các Ông 
có quán sắc: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải như 
thật quán sắc với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

3-5) ... thọ... tưởng... các hành... 

6)... các Ông có quán thức: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi"? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


204 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Lành thay! Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải như 


thật quán thức với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

7) Do thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy biết rõ: "... 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 
VI. Kiết Sử (S.iii,166) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về các 
pháp bị trói buộc và sự trói buộc. Hãy lăng nghe. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị trói 
buộc? Thế nào là sự trói buộc? Sắc, này các Tỷ-kheo, là pháp 
bị trói buộc. Dục và tham đối với sắc là sự trói buộc của sắc. 


5-7)... Thọ... Tưởng... Các hành... 

8) Thức, này các Tỷ-kheo, là pháp bị trói buộc. Dục và 
tham đôi với thức là sự trói buộc của thức. 

9) Này các Tỷ-kheo, các pháp này, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là các pháp bị trói buộc. Đây là sự trói buộc. 
IX. Chấp Thủ (S.iii,167) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông 
về các pháp bị chấp thủ và sự chấp thủ. Hãy lắng nghe. 


4) Và này các Ty-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ? 
Thế nào là sự chấp thủ? Sắc, này các Tý-kheo, là pháp bị 
chấp thủ. Dục và tham đối với sắc là sự chấp thủ đối với sắc. 


5-7)... Thọ... Tưởng... Các hành... 


8) Thức, này các Tỷ-kheo, là pháp bị chấp thủ. Dục và 
tham đối với thức là sự chấp thủ đối với thức. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 205 





9) Này các Tỷ-kheo, các pháp này, được gọi là các 
pháp bị châp thủ. Đây là sự châp thủ. 


X. Vị Giữ Giới (Tạp 10, Đại 2,65b) (S.11,167) 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn giả 
Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nạ1), tại Isipatana (Chư 
Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta... thưa như 
sau: 


-- Thưa Hiền giả Sàriputta, những pháp gì Tý-kheo giữ 
giới cần phải như lý tác ý? 

4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần phải 
như lý tác ý năm thủ uần là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã. 


5) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uấn, thọ thủ uẫn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uấn, thức thủ uân. Này Hiền giả 
Kotthika, vị Tý-kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ 
uân là vô thường, khô, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bât 
hạnh, ôm đau, người lạ, hủy hoại, rồng không, vô ngã. 

6) Này Hiên giả, sự kiện này xảy ra: Tỷ-kheo giữ giới 
do như tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, có thê 
chứng được quả Dự lưu. 

7) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả 
SàrIputta, những pháp gì cân phải như lý tác ý? 

8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả 


Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô 
thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, 


206 Chương I: Tương Ung Uẩn 





Tỷ-kheo Dự lưu, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô 
thường... vô ngã, có thê chứng được quả Nhứt lai. 


10) -- Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Sàriputta, 
phải như lý tác ý các pháp gì? 

11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, phải 
như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện 
này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Nhút lai, do như lý 
tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, có thê chứng 
được quả Bắt lai. 


12) -- Nhưng Tỷ-kheo Bắt lai, này Hiền giả Sàriputta, 
cân phải như lý tác ý những pháp gì? 


13-15) -- Tỷ-kheo Bất lai, này Hiền giả Kotthika, cần 
phải như lý tác ý năm thủ uẫn này là vô thường... vô ngã. Sự 
kiện này có thê xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Bắt lai, do như 
lý tác ý năm thủ uẫn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng 
được quả A-la-hán. 


16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiền giả Sàriputta, cần 
phải như lý tác ý các pháp gì? 

17) -- Vị A-la-hán, này Hiền giả Kotthika, cần phải như 
lý tác ý năm thủ uân này là vô thường, khô, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bât hạnh, ôm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã. 

18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 
làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. 
Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa 
đên hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 

XI. Vị Có Nghe (S.11,169) 

(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe cho 

VỊ ĐIỮ BIỚI ). 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 207 





XII. Kappa (Tạp I, Đại 2,4c) (S.11,169) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
2) Rồi Tôn giả Kappa đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế Tôn: 
-- Do biết như thế nào, do thây như thế nào, bạch Thể 


Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
lại không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn? 


4) -- Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc thắng hay 
liệt, hoặc xa hay gần; tất cả sắc ấy cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

5-7) Phàm có thọ gì... tưởng gì... các hành gì... 

8) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay 
thăng, hoặc xa hay gân; tât cả thức cân phải như quán với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

9) Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối 
với thân có thức này, và đôi với tât cả tướng ở ngoài, không 
có (tư tưởng) ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn. 

XIIH. Kappa (S.11, 70) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế Tôn: 


-- Do biết như thế nào, thấy như thế nào, bạch Thế Tôn, 
đôi với thân có thức này và đôi với tât cả tướng ở ngoài, tâm 


208 Chương I: Tương Ung Uẩn 





ý không còn các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, 
vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát? 


3) -- Phàm có sắc øì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại... tất cả sắc, sau khi như thật quán với chánh trí tuệ 
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi", được giải thoát, không có 
chấp thủ. 

4-6) Phàm có thọ gì... tưởng... các hành... 

7) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức, sau khi như thật quản với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", được giải 
thoát, không có chấp thủ. 

8) Do biết như vậy, thấy như vậy, này Kappa, đối với 
thân có thức này, và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm ý không 
có các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt qua 
kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. 


HI. Phẩm Vô Minh 
I. Tập Pháp (Tạp 10, Đại 2,64b) (S.iii,L71) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 209 





-- "Vô minh, vô minh", bạch Thế Tôn, được nói đến 
như vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là vô minh? Và cho đên như 
thê nào được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không 
như thật biệt rõ: "Sắc chịu sự tập khởi" là sắc chịu sự tập 
khởi, không như thật biệt rõ: "Sắc chịu sự đoạn diệt" là sắc 
chịu sự đoạn diệt, không như thật biệt rõ: "Sắc chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt" là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 

5-7)... "Thọ... Tưởng... Các hành..". 

8) ... không như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi" là 
thức chịu sự tập khởi, không như thật biệt rõ: "Thức chịu sự 
đoạn diệt" là thức chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ: 
"Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt" là thức chịu sự tập khởi 
và đoạn diệt. 

9) Như vậy, này Tý-kheo, gọi là vô minh. Cho đến như 
vậy được gọi là vô minh. 

10) Khi được nói vậy, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- "Minh, minh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Thê nào là minh, bạch Thê Tôn? Cho đên như thê nào được 
gọi là minh? 

11) -- Ở đây, bậc Đa văn Thánh đệ tử như thật biết rõ: 
"Sắc chịu sự tập khởi" là sắc chịu sự tập khởi, như thật biệt 
rõ: "Sắc chịu sự đoạn diệt" là sắc chịu sự đoạn diệt, như thật 
biệt rõ: "Săc chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là sắc chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt. 

12-14)... "Thọ... Tưởng... Các hành..". 


15)... Như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi" là thức 
chịu sự tập khởi, như thật biệt rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt" là 


210 Chương I: Tương Ung Uẩn 





thức chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt" là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 


16) Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là minh, cho đến 
như vậy được gọi là minh. 
H. Tập Pháp (S.11,172) 

I) Một thời, Tôn giả Sảriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàrànasI, tại Isipatana, vườn Lộc Uyên. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh đứng dậy... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa 
với Tôn g1ả SàrIputta: 

-- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Sàriputta, được 
nói đên như vậy. Thê nào là vô minh, thưa Hiên giả 
Sàruputta? Cho đên như thê nào được gọi là vô minh? 

(... như kinh trên). 

HH. Tập Pháp (S.11,1 73) 

1-2) Một thời, Tôn giả Sàrputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàrànasI (Ba-la-nạal), Isipatana (Chư Tiên đọa 
xứ), tại vườn Lộc Uyên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa 
với Tôn g1ả SàrIputta: 

-- "Minh, minh", thưa Tôn giả Sàriputta, được nói đến 


như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả Sàriputta? Cho đến 
như thể nào được gọi là minh? 


(... như kinh trên). 
IV. Vi Ngọt 


1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyền... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 211 





3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa 
với Tôn g1ả SàrIputta: 

5 "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả SàrIputta, được 
nói đên như vậy. Thê nào là vô minh, thưa Hiên giả? Và cho 
đên như thê nào được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không 
như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8)... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuât ly của thức. 

9) Đây là vô minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy 
được gọi là vô minh. 

V. Vị Ngọt (S.11, 174) 

1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyễn... 

3) -- "Minh, minh", này Hiền giả Sảriputta, được nói 
đên như vậy. Thê nảo là minh, thưa Hiên giả? Như thê nào 
được gọi là minh? 

4-8) Ở đây, này Hiền giả, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc... của 
thọ... của tưởng... của các hành... như thật biết rõ vị ngọt, Sự 
nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

9) Đây gọi là minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy 
được gọi là minh. 

VỊ. Tập Khởi (S.11,174) 


1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyễn... 


212 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- "Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả SàrIputa, được 
nói đên là như vậy. Và thê nào là vô minh, thưa Hiên giả? 
Cho đên như thê nào được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không 
như thật biêt TỐ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiêm và sự xuât ly của sắc. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8)... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

— 9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho 
đên như vậy được gọi là vô minh. 
VHI. Tập Khởi (S.11,174) 

1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyễn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa 
với Tôn giả SàrIputta: 

-- "Minh, minh" thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến 
như vậy. Thê nào là minh, thưa Hiên giả? Cho đên như thê 
nào được gọi là minh? 

4) -- Ở đây, thưa Hiên giả, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biệt TỐ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm 
và sự xuât Ïy của sắc. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8) ... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

9) Như vậy được gọi là minh, này Hiền giả. Cho đến 
như vậy được gọi là minh. 

VII. Kotthika (S.11,175) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 213 





1) BàrànasI, Isipatana, Migadàya. 

2) Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Kotthika: 

- "Vô minh, vô minh”, này Hiền giả Kotthika, được 
nói đên như vậy. Thê nào là vô minh, thưa Hiên giả? Cho 
đên như thê nào được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không 
như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8) ... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuât ly của thức. 

9) Như vậy gọi là vô minh, thưa Hiền giả. Cho đến như 
vậy được gọi là vô minh. 

10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sảriputta và nói với Tôn 
giả Kotthika: 

-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến 
như vậy. Thê nào là minh, thưa Hiên giả? Cho đên như thê 
nào được gọi là minh? 


II}== Ở đây, thưa Hiền giả, vị Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của sắc. 


12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 


15)... như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của thức. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến 
như vậy được gọi là minh. 
IX. Kotthika (S.11,175) 


214 Chương I: Tương Ung Uẩn 





1)... Bàrànasi, Isipatana, Migadàya. 

2-3) -- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Kotthika, 
được nói đên như vậy. Thê nào là vô minh, thưa Hiên giả? 
Cho đên như thê nào được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không 
như thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiêm và sự xuât ly của sắc. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8)... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho 
đên như vậy được gọi là vô minh. 

10) Được nói vậy, Tôn giả SàrIputta nói với Tôn giả 
Kotthika: 

-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến 
như vậy. Thê nào là minh, thưa Hiên giả? Cho đên như thê 
nào được gọi là minh? 

11) -- Ở đây, này Hiền giả, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm 
và sự xuât Ìy của săc. 

12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 

15)... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của thức. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến 
như vậy, được gọi là minh. 

X. Kotthika (S.11,176) 
1-2) Nhân duyên như trên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 215 





3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Kotthika: 

-- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Kotthika, được 
nói đên như vậy. Và thê nào là vô minh, thưa Hiên giả? Cho 
đên như thê nào, được gọi là vô minh? 

4) -- Ở đây, thưa Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không 
như thật biệt rõ sắc, không biệt rõ sắc tập khởi, không biết rõ 
sắc đoạn diệt, không biệt rõ con đường đưa đên sắc đoạn 
diệt. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8)... không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, 
không biệt rõ thức đoạn diệt, không biệt rõ con đường đưa 
đên thức đoạn diệt. 

9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho 
đên như vậy được gọi là vô minh. 

10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sảrputfa nói với Tôn giả 
Kotthika: 

-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến 
như vậy. Thê nào là minh, thưa Hiên giả? Cho đên như thê 
nào, được gọi là minh? 

11)-- Ở đây, này Hiền giả, bậc Đa văn Thánh đệ tử như 
thật biệt rõ sắc, biệt rõ sắc tập khởi, biệt rõ sắc đoạn diệt, biệt 
rõ con đường đưa đên sắc đoạn diệt. 

12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 


15)... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức 
đoạn diệt, biệt rõ con đường đưa đên thức đoạn diệt. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến 
như vậy được gọi là minh. 


216 Chương I: Tương Ung Uẩn 





IV. Phẩm Than Đỏ 
IL. Than Đỏ Hực (S.11,177) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Sắc là than đỏ, này các Tỷý-kheo! Thọ là than đỏ! 
Tưởng là than đỏ! Các hành là than đỏ! Thức là than đỏ! 

4) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đôi với sắc, nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán 
đôi với tưởng, nhàm chán đôi với các hành, nhàm chán đôi 
với thức. 

5) Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát”. VỊ ây 
biêt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


II. Vô Thường (S.11,l77) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

__—2)-- Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục. Này các Tỷ-kheo, cái gì là vô 
thường? 

3) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường. 

4-6)... Thọ... Tưởng... Các hành... 

7) Thức là vô thường, ở đây, các Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. 

_ 8) Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục. 

II. Vô Thường 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 217 





(Như kinh trên, chỉ khác là tham (ràga) thay thế cho 

dục (chanđa). 
IV. Vô Thường 

(Như kinh trên, chỉ khác là cả dục và tham ). 
V-VI-VH. Khổ (1.2.3) 

(Như kinh trên, chỉ khác là khô thay thế cho vô thường 
). 

VIII-IX-X. Vô Ngã (1,2,3) 

(Như kinh trên, chỉ khác là vô ngã thay thể cho khổ ). 
XI. Thiện Nam Tử Khỗ (Tạp 2, Đại 2,12a) (5.11, 179) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Đối với vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, này 
các Tỷ-kheo, đây là thuận pháp (anudhammam): Hãy sông 
nhàm chán nhiều đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... 
đối với các hành, hãy sống nhàm chán nhiều đối với thức. 

4) Ai sống nhàm chán nhiều đối với sắc... đối với thọ... 
đôi với tưởng... đôi với các hành, ai sông nhàm chán nhiêu đôi 
với thức thời sẽ biên tri sắc... thọ... tưởng... các hành, biên tr 
thức. 

5) VỊ nào biến tri sắc, biến tri thọ, biến tri tưởng, biến 
tri các hành, biên tri thức, thời được giải thoát khỏi sắc, được 
giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải 
thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải 


thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy 
được giải thoát khỏi đau khô. 


XI. Thiện Nam Tử Khô 


(Như kinh trên, chỉ khác là "thấy vô thường" thay thể 
“sông nhàm chán ”). 


218 Chương I: Tương Ung Uẩn 





XII. Thiện Nam Tử Khổ 
(Như kinh trên, ở đây chỉ khác là "thấy vô ngã"). 


V. Phẩm Kiến 
I. Nội (Tạp 7, Đại 2,43b) (S.iii,180) 
1-2) Ở Sàvatthi... 


3) -- Do có cái gì, này các Tý-kheo, do chấp thủ cái gì, 


nội lạc, khô khởi lên? 


4) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 


Thê Tôn làm căn bản....... 


5) -- Này các Tý-kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, nội 


lạc, khổ khởi lên. 
6-8)... thọ... tưởng... các hành... 
9) Do có thức, do chấp thủ thức, nội lạc, khổ khởi lên. 


10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 


thường hay vô thường? 
-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, nêu không 


chấp thủ cái ấy, nội lạc, khổ có thể khởi lên không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
11-13) ... Thọ... Tưởng... Các hành... 
14) -- Thức là thường hay vô thường? 
-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 219 





-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

__-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nêu không 
châp thủ cái ây, thời nội lạc, khô có thê sanh khởi không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) Do thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 

H. Cái Này Là Của Tôi (Tạp 7, Đại 2,43a) (S.11,I81) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) - Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, 
do thiên châp cái gì mà quán: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

_ 4) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 

5-9) -- Này các Tỷ-kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, do 
thiên châp sắc... do có thức, do châp thủ thức, do thiên châp 
thức nên quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi”. 

10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn... 

—— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 


thủ cái ấy, và quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
11-13)... Thọ... Tưởng... Các hành... 


220 Chương I: Tương Ung Uẩn 





14) -- Thức là thường hay vô thường? 
-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có nên châp 
thủ cái ây và quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thê Tôn. 


15) Do thấy vậy... vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


IH. Ngã (Tạp 7, Đại 2,43c) (S.11,182) 
1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 


-- Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, đo chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên: "Cái này là ngã, cái 
này là thế giới, cái này sau khi chết sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại"? 


4) -- Đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 


5) -- Này các Tỷ-kheo, do có sắc, chấp thủ sắc, thiên 
châp sắc nên khởi lên tà kiên như sau: "Cái này là ngã, cái 
này là thê giới, cái này sau khi chêt sẽ thường còn, thường 
hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại”. 

6-9)... thọ... tưởng... các hành... 

10) Do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức nên khởi 
lên tà kiên như sau: "Cái này là ngã, cái này là thê giới, cái 
này sau khi chêt sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, 
không chịu sự biên hoại". 

-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 221 





-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái øì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ây, và khởi lên tà kiên như sau: "Cái này là ngã, cái 
này là thê giới, cái này sau khi chêt sẽ trở thành thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

11-14)... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ây, và khởi lên tà kiên như sau: "Cái này là ngã, cái 
này là thê giới, cái này sau khi chêt sẽ thường còn, thường 
hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) Do thấy vậy... vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

IV. Và Nếu Không Phải Của Tôi (S.iii,1§3) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) -- Do có cái gì, này các Tý-kheo, do chấp thủ cái gì 
tà kiên như sau sanh khởi: "Nêu trước không có ta, thời đã 
không có của ta. Nêu sẽ không có ta, thời sẽ không có của 
ta"? 


222 Chương I: Tương Ung Uẩn 





3) -- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 

4) -- Này các Tỷ-kheo, do có sắc, chấp thủ sắc, thiên 
châp sắc nên tà kiên này khởi lên: "Nêu trước không có ta, 
thời đã không có của ta. Nêu sẽ không có ta, thời sẽ không có 
của ta”. 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8) Do có thức, chấp thủ thức, thiên chấp thức nên tà 
kiên này khởi lên: "Nêu trước không có ta, thời đã không có 
của ta. Nêu sẽ không có ta, thời sẽ không có của ta". 

9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ây, và khởi lên tà kiên như sau: "Nêu trước không có 
ta, thời đã không có của ta. Nêu sẽ không có ta, thời sẽ không 
có của ta"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-13)... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ây, và khởi tà kiên như sau: “Nêu trước không có ta, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 223 





thời đã không có của ta. Nếu sẽ không có ta, thời sẽ không có 
của ta"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Do thấy vậy... vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 
V. Tà Kiến (S.iii,184) 

1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 

-- Này các Tý-kheo, do có cái gì, do chấp thủ gì, do 
thiên châp gì, tà kiên khởi lên? 

- 4 ~ Đổi với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 

Thê Tôn làm căn bản... 

53) Này các Tỷ-kheo, do có sắc, có chấp thủ sắc, do 
thiên châp sắc nên tà kiên khởi lên. 

6-9)... thọ... tưởng... các hành... 

Do có thức, do có chấp thủ thức, do thiên chấp thức nên 
tà kiên khởi lên. 

10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

—— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ấy, và khởi lên tà kiến không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


11-14)... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 


224 Chương I: Tương Ung Uẩn 





-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có nên chấp 
thủ cái ây, và khởi lên tà kiên không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
Do thấy vậy... vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 
VỊ. Hữu Thân 
( Giống như kinh trước, chỉ thế "hữu thân" cho "tà 
kiên ”). 
VII. Ngã Kiến 
(Giống như kinh trước, chỉ thể "ngã kiến" (aHànudiHhi) 
cho “hữu thân”). 
VIH. Thân Kiến 
(Giống như kinh trước, chỉ thế "bị trói buộc, thiên chấp 
kiết sử” cho "ngã kiên ”). 
IX. Thân Kiến 


( Giống như kinh trước, chỉ thêm: "Sự tham trước về sự 
trói buộc, thiên cháp các Kiệt sử”). 


X. Ananda (S.11, | S87) 
1) Nhân duyên ở Sảàvatthi... 


2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
bạch Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 225 





3) - Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết 
pháp văn tất cho con, đê sau khi nghe pháp, con sông một 
mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân. 


4) -- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

5-8) -- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) Do thã vậ vò, VỊ ẫ biết rõ... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Chương II: Tương Ưng Ràdha 


L Phẩm Thứ Nhất 


L. Màra (Tạp 6, Đại 2,39b) (S.11,188) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


-- "Màra, Màra", bạch Thê Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi là Màra? 


4) -- Nếu có sắc, này Ràdha, thời có chết (Màra) hay có 
sát giả (Màrctà), hay có sự chết (Miiyati). Do vậy, này 
Ràdha, Ông hãy thấy sắc là sự chết, hãy thấy là sát giả, hãy 
thấy là bị chết, hãy thấy là bệnh, hãy thấy là ung nhọt, hãy 
thấy là mũi tên, hãy thấy là bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất 
hạnh. Những ai thấy sắc như vậy là thấy chơn chánh. 


5-7)... Thọ... tưởng... các hành... 


8) Nếu có thức, này Ràdha, thời có chết, hay có sát giả, 
hay có bị chết. Do vậy, này Ràdha, Ông hãy thấy thức là sự 
chết, hãy thấy là sát giả, hãy thấy là bị chết, hãy thấy là bệnh 
hoạn, hãy thấy là ung nhọt, hãy thấy là mũi tên, hãy thấy là 
bất hạnh, hãy thấy tự tánh là bất hạnh. Những ai thấy thức 
như vậy là thấy chơn chánh. 


9) -- Bạch Thế Tôn, chánh quán với mục đích gì? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 227 





-- Chánh quán, này Ràdha, với mục đích nhàm chán. 
10) -- Bạch Thế Tôn, nhàm chán với mục đích gì? 

-- Nhàm chán, này Ràdha, với mục đích ly tham. 

11) -- Bạch Thế Tôn, ly tham với mục đích gì? 

-- Ly tham, này Ràdha, với mục đích được giải thoát. 
12) -- Bạch Thế Tôn, giải thoát với mục đích gì? 

-- Giải thoát, này Ràdha, với mục đích Niết-bản. 

13) -- Bạch Thế Tôn, Niết-bàn với mục đích gì? 

__— Này Ràdha, Ông đi quá xa với câu hỏi này, không thê 
năm được giới hạn của câu hỏi. Nhập vào Niêt-bàn, này 
Ràdha, là sự thực hành Phạm hạnh; Niêt-bàn là mục tiêu cuôi 
cùng; Niêt-bàn là cứu cánh. 

H. Chúng Sanh (Tạp 6, Đại 2,40a) (S.11, S9) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 
-- "Chúng sanh, chúng sanh", bạch Thế Tôn, được nói 


đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi 
là chúng sanh? 


4) -- Này Ràdha, dục nảo (chanda), tham nào, hỷ nào, 
khát ái nào đôi với sắc, triên phược ở đây, triên miên ở đây, 
đo vậy gọi là chúng sanh (sattà). 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8) Dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thức, 
triên phược ở đây, triên miên ở đây, do vậy gọi là chúng 
sanh. 


228 Chương II: Tương Ung Ràdha 





9) Ví như, này Ràdha, các đứa con trai hay các đứa con 
gái chơi với cái nhà băng đất. Cho đến khi đối với những nhà 
bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng dục chưa thoát ly, 
lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa thoát ly, lòng nhiệt tình 
chưa thoát ly, lòng khát ái chưa thoát ly, thời chúng còn tham 
dính vào, thích chơi, chất chứa, và đắm trước những nhà bằng 
đất ấy. 

10) Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái 
ấy đối với những nhà bằng đất kia, lòng tham đã thoát ly, lòng 
dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khát đã thoát ly, lòng 
nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời với tay và 
với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với 
những căn nhà bằng đất ấy. 

11) Cũng vậy, này Ràdha, Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá 
sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái 
đối với sắc. 


12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 
15)... Ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập và không chơi 
với thức, chú tâm hướng đên đoạn diệt khát ái đôi với thức. 
16) Đoạn diệt khát ái, này Ràdha, là Niết-bàn. 
HH. Sợi Dây Tái Sanh (Tạp 6, Đại 2,37c) (S.11,190) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


- "Đoạn diệt sợi dây tái sanh. Đoạn diệt sợi dây tái 
sanh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là sợi 
dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây 
tái sanh? 


4) -- Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, 
phàm những châp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên châp 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 229 





tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự 
đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. 

5-7)... đối với thọ... với tưởng... với các hành... 

8) Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những 
chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì 
đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là 
sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. 

IV. Sở Biến Tri (Tạp 6, Đại 2,37c) (Parinneyya) (S.iii,191) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Ràdha đang ngồi một bên: 

-- Này Ràdha, Ta sẽ thuyết về các pháp cần phải biến 
tri, sự biên tri. Và Ong đã được biên tri. Hãy lăng nghe và 
khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

4) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ràdha vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


-- Này Ràdha, thế nào là pháp cần phải biến tri? Sắc, 
này Ràdha, là pháp cần phải biến tri. Thọ, này Ràdha, là 
pháp cần phải biến tri. Tưởng, này Ràdha, là pháp cần phải 
biến tri. Các hành, này Ràdha, là pháp cần phải biến tri. 
Thức, này Ràdha, là pháp cần phải biến tri. Những pháp này, 
này Ràdha, là những pháp cần phải biến tri. 


5) Và này Ràdha, thế nào là sự biến trí? 

Này Ràdha, sự đoạn diệt tham, sự đoạn diệt sân, sự 
đoạn diệt si. Như vậy, này Ràdha, gọi là chánh biên trị. 

6) Và này Ràdha, thế nào là người đã chánh biến tri? 
Bậc A-la-hán, cân phải trả lời như vậy. Bậc Tôn giả với tên 


230 Chương II: Tương Ung Ràdha 





như thế này, với dòng họ như thế này. Như vậy, này Ràdha, 
là người đã được chánh biên tr. 


V. Sa Môn (S.iii,191) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3-4) Thế Tôn nói với Tôn giả Ràdha đang ngồi một 
bên: 
—_= Này Ràdha, có năm thủ uân này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức 
thủ uân. 


5) Này Ràdha, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không 
như thật biết rõ vị ngọf, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ 
uân này, những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các vị Sa-môn, hay không được chấp nhận 
là Bà-la-môn giữa các vị Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy 
không thê ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích 
của Bảà-la-môn hạnh. 


6) Nhưng này Ràdha, những Sa-môn, hay Bả-la-môn 
nào như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
năm thủ uẫn này, những Sa-môn hay Bả-la-môn ấy được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các vị Sa-môn, và được chấp nhận là Bà- 
la-môn giữa các vị Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


VI. Sa Môn (S.iii,192) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


4) -- Này Ràdha, có năm thủ uân này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 231 





thủ uân... („ kinh trên, chỉ thêm sự tập khởi và sự đoạn 
diệt vào vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ 
uẩn). 


VHI. Bậc Dự Lưu (S.11,192) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
4) ~ Này Ràdha, có năm thủ uấn này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uân... thức thủ uân. 
5) Này Ràdha, khi nào bậc Đa văn Thánh đệ tử như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của năm thủ uầẫn này. Vị này, này Ràdha, được gọi là 


vị Thánh đệ tử đã chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc đạt đến cứu cánh bồ-đề. 


VIHIL. Bậc A-La-Hán (S.11,192) 

1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 

—_ 4) ~ Này Rdha, có năm thủ uân này. Thế nào là năm? 
Sắc thủ uân... thức thủ uân. 

5) -- Này Ràdha, khi nào Tỷ-kheo sau khi như thật biết 
rõ sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của năm thủ uẫn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp 
thủ; như vậy, gọi vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các 
lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải 
làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt được mục đích, đã đoạn 
tận hữu kiệt sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. 

IX. Dục Tham (S.11,I93) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3-4) Thế Tôn nói với Tôn giả Ràdha đang ngồi một 
bên: 


232 Chương II: Tương Ung Ràdha 





-- Này Ràdha, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát 
ái nào đối với sắc, hãy từ bỏ chúng. Như vậy, sắc sẽ được 
đoạn tận, cắt đứt tận gôc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm 
cho không thê tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. 

5-7)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... 

8) Này Ràdha, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát 
ái nào, đôi với thức, hãy từ bỏ chúng. Như vậy, thức sẽ được 
đoạn tận, căt đút tận gôc rê, làm cho như thân cây ta-la, làm 
cho không thê tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. 
X. Dục Tham (S11, 193) 

(Như kinh trên, chỉ thêm vào: "Phàm có những chấp 
thủ phương tiện, tâm kiên tru, thiên cháp tùy miên °). 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Màra 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 
"- "Màra, Màra", bạch Thế Tôn, như vậy được gọi đến. 
Thê nào là Màra, bạch Thê Tôn? 

4) -- Sắc, này Ràdha, là Màra. Thọ là Màra. Tưởng là 
Màra. Hành là Màra. Thức là Màra. 

5) Do thấy vậy, này Ràdha, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán 
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 
thức. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ây giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải 
thoát". VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 233 





những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 
II. Tánh Chất Của Màra. 


(Như kinh trước, chỉ thay Màra bằng tánh chất của 
Màra (Màradhamma) ). 


II. Vô Thường 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


-- "Vô thường, vô thường", bạch Thế Tôn, được nói đến 
như vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là vô thường? 

4) -- Sắc, này Ràdha, là vô thường. Thọ là vô thường. 
Tưởng là vô thường. Hành là vô thường. Thức là vô thường. 

5) Do thấy vậy... Vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 
IV. Vô Thường Tánh 

(Kinh như trên, chỉ thay "vô thường" bằng "vô thường 
tánh"). 
V. Khổ 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 

-- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. 
Bạch Thê Tôn, thê nào là khô? 

4) -- Sắc, này Ràdha, là khô. Thọ là khổ. Tưởng là khô. 
Các hành là khổ. Thức là khô. 

5) Do thấy vậy... Vị ấy biết rõ... "... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 
VI. Khổ Tánh 


234 Chương II: Tương Ung Ràdha 


(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "khổ tánh"). 
VHI. Vô Ngã 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "vô ngã"). 
VIHI. Vô Ngã Tánh 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "vô ngã tánh"). 
IX. Tận Pháp 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "tận pháp" 
(khayadhamma: chịu sự đoạn tận)). 
X. Diệt Pháp 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "diệt pháp" 
(vayadhamma: chịu sự đoạn điệt)). 


XI. Tập Khởi Pháp (Samudayadhamma) 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "tập khởi pháp"). 
XII. Đoạn Diệt Pháp (Nirodhadhamma) 

(Như kinh trên, chỉ thay "khổ" bằng "đoạn diệt pháp"). 





HIL. Phẩm Sơ Vấn 


I. Về Màra (Tạp quyền 6, Đại 2,40) (S.iii,198) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con, đê con sau khi nghe pháp, có thê sông một 
mình, an tịch, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 235 





4-23) -- Cái gì là Màra, này Ràdha, ở đây Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và 
tham. Và cái gì là Màra, này Ràdha? Sắc, này Ràdha, là Màra; 
ở đây Ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần 
đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ là Màra, ở đây Ông cần đoạn 
trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và 
tham. Tưởng... Các hành... Thức là Màra, ở đây Ông cần đoạn 
trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và 
tham. 


24) Cái gì thuộc về Ma tánh (Màradhamma), này 
Ràdha, ở đây, Ông cân phải đoạn trừ lòng dục, cân phải đoạn 
trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ lòng dục và tham... 


25) Cái gì là vô thường... 

26) Cái gì là vô thường tánh... 

27) Cái gì là khô... 

28) Cái gì là khổ tánh... 

29) Cái gì là vô ngã... 

30) Cái gì là vô ngã tánh... 

31) Cái gì là đoạn tận... 

32) Cái gì là đoạn diệt... 

33) Cái gì là tập khởi tánh, ở đây Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục, cân phải đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ 
lòng dục và tham. 


H. Đoạn Diệt Tánh (S.iii,199) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


236 Chương II: Tương Ung Ràdha 





-- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con, để con sau khi nghe pháp, có thể sông một 
mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


4) -- Cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha, ở đây, Ông 
cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ 
lòng dục và tham. Và cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha? 
Sắc, này Ràdha, là đoạn diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn 
trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ 
lòng dục và tham. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là đoạn 
diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải 
đoạn trừ lòng tham, cân phải đoạn trừ lòng dục và tham. 


IV. Phẩm Thân Cận 


I. Màra (Phẩm III - Sơ vấn) 

H. Màra Tánh (Phẩm III - Sơ vấn) 

HI. Vô Thường (Phẩm III - Sơ vấn) 

IV. Vô Thường Tánh (Phẩm III - Sơ vấn) 
V. Khổ (Phẩm III - Sơ vấn) 

VI. Khổ Tánh (Phẩm III - Sơ vấn) 

VII. Vô Ngã (Phẩm III - Sơ vấn) 

VIII. Vô Ngã Tánh (Phẩm III - Sơ vấn) 
IX. Tận Diệt (Phẩm III - Sơ vấn) 

X. Đoạn Diệt (Phẩm III - Sơ vẫn) 

XI. Tập Khởi (Phẩm III - Sơ vấn) 

XI. Đoạn Diệt Tánh (Phẩm III - Sơ vấn) 


Chương II: Tương Ưng Kiến 


I. Phẩm Dự Lưu 


L. Gió (Tạp 7, Đại 2,45a) (S.11,202) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

-- Do có cái gì, này các Tý-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Gió không thôi, 
sông không chảy, đàn bà mang thai không sanh, mặt trăng, 
mặt trời không mọc hay không lặn. Tât cả đêu đứng vững 
như cột trụ"? 


¬-. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 

Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ây. Sau khi nghe 
lời dạy của Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 
4) - Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do 


thiên chấp sắc, (tà) kiến này khởi lên: "Gió không thôi, sông 
không chảy, đàn bà có thai không sanh, mặt trăng, mặt trời 


238 Chương III: Tương Ung Kiến 





không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững như cột 
trụ”. 


5-7) Do có thọ... có tưởng... có các hành... 


8) Do có thức, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ thức, do 
thiên châp thức, (tà) kiên này khởi lên: "Gió không thôi... Tât 
cả đêu đứng vững như cột trụ". 


9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

__¬- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nêu không 
chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến: "Gió không 
thôi... Tât cả đêu đứng vững như cột trụ"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-12) -- Thọ... Tưởng... Các hành... 
13)... Thức là thường hay vô thường? 
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến: "Gió không 
thôi... Tât cả đêu đứng vững như cột trụ"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 239 





14) - Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, 
được biết, được đạt đến, được tìm cầu, được ý tư duy; cái ấy 
là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nêu không 
châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên: "Gió không 
thôi... Tât cả đêu đứng vững như cột trụ"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, đối với 
sáu xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ; đôi với khô, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đôi với khô tập khởi, nghi hoặc được đoạn 
trừ; đôi với khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; đôi với 
con đường đưa đên khô đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ; 
như vậy, này các Tỷ-kheo gọi là bậc Thánh đệ tử đã chứng 
được Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyêt chắc hướng đên 
giác ngộ. 

H. Cái Này Là Của Tôi. (S.11,203) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên châp cái gì, (tà) kiên này được khởi lên: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

3) -- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 

4) - Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do 
thiên châp sắc, (tà) kiên này được khởi lên: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". 


5-7) Do có thọ... tưởng... các hành... 


240 Chương III: Tương Ung Kiến 





8) Do có thức, này các Tý-kheo, do chấp thủ thức, do 
thiên châp thức, (tà) kiên này được khởi lên: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". 

9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến này: "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-12) --... Thọ... Tưởng... Các hành... 
13) Thức là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên này: "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14) - Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, 
được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay 
vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 241 





-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến này: "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


15) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, đối với 
sáu xứ này, nghi hoặc được đoạn trù; đối với khổ, nghi hoặc 
được đoạn trừ;... đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, 
nghi hoặc được đoạn trừ; như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là 
bậc Thánh đệ tử đã chứng được Dự lưu, không còn bị thối 
đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. 


II. Cái Này Là Tự Ngã (S.iii,204) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Cái ây là tự ngã, cái 
ấy là thế giới. Sau khi chết, cái ấy sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại"? 


3) -- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 


4) -- Do có sắc, này các Tý-kheo, do chấp thủ sắc, do 
thiên châp săc, (tà) kiên này khởi lên: "Cái ây là tự ngã, cái 
ây là thê giới. Sau khi chêt, cái ây sẽ thường còn, thường 
hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại". 

5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 

8) Do có thức, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, 
(tà) kiên này khởi lên: "Cái ây là tự ngã, cái ây là thê giới. 
Sau khi chêt cái ây sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, 
không chịu sự biên hoại". 


242 Chương III: Tương Ung Kiến 





9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Sẽ Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, nếu không 
có châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên này: "Cái ây 
là tự ngã, cái ây là thê giới. Sau khi chết, cái ây sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10-13)... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

__-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nêu không 
châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên này: "Cái ây là 
tự ngã, cái ây là thê giới. Sau khi chêt, cái ây sẽ thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

14) -- Cái øì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, 
được biệt, được đạt tới, được tìm câu, được ý tư duy, cái ây 
là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 243 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
có châp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiên này: "Cái ây 
là tự ngã, cái ây là thê giới. Sau khi chết, cái ây sẽ thường còn, 
thường hăng, thường trú, không chịu sự biên hoại”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


15) -- Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đối với 
sáu xứ nảy, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khổ, nghi hoặc 
được đoạn trừ;... đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, 
nghi hoặc được đoạn trừ; như vậy, nảy các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Thánh đệ tử chứng được Dự lưu, không còn thối 
đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. 


IV. Có Thể Không Phải Của Tôi (S.iii,205) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

-- Do cái gì, này các Tý-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên châp cái gì, (tà) kiên này khởi lên: "Nêu trước không có 
ta, thời đã không có của ta. Nêu sẽ không có ta, thời sẽ không 
có của ta"? 

(Như kinh trên, chỉ có sự sai khác về "tà kiến "). 

V, Không Có (Tạp 7, Đại 2,43c) (S.11,206) 


-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Không có bố thí, 
không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả đị thục các 
nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không 
có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh. Ở đời, 
không có những vị Sa-môn chánh hạnh, chánh hướng, đã tự 
mình chứng tri, chứng ngộ đời này và đời khác, và truyền 
dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh 
chung, địa đại trở về trả lại cho địa giới; thủy đại trở về trả 
lại cho thủy giới; hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới; phong 


244 Chương III: Tương Ung Kiến 





đại trở về trả lại cho phong giới; các căn nhập vào hư không. 
Bốn người gánh quan tài VỚI người năm trong quan tài là 
năm, gánh người chết mang đi (đến chỗ hỏa táng), thốt ra 
những lời tán tụng, các xương trắng như màu bồ câu và 
những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu 
mới tán dương bồ thí. Lời nói của họ trống không, giả dối, 
khi họ thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn 
tồn tại sau khi chết"? 


-_ 3}- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 


4) (Như kinh trên, chỉ khác ở "tà kiến"). 


VI. Đối Với Người Hành Động (Tạp 7, Đại 2,44b) 
(S.1,208) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Tự làm hay khiến 
người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay 
khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây 
phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình 
gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của 
không cho, phá cửa nhà mà vào cướp bóc, đánh cướp một 
nhà lẻ loi, chận đường cướp giụt, tư thông vợ người, nói láo, 
hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe 
sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống 
thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, 
mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt 
nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác. 
Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí, khiến 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 245 





người bồ thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà 
có phước báo. Bô thí, điêu phục, câm giới, tự chê, tôn trọng 
sự thật, không có phước đức, không đưa đên phước đức”? 


4) -- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 


(Như kinh trên, chỉ khác phần tà kiến"). 
VII. Nhân (Tạp 7, Đại 2,44a) (S.iii,210) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô 
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không 
có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân, vô 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, 
không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự có găng 
của người. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sinh vật, 
tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. 
Họ bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại 
của họ, bởi cá tánh của họ. Họ hưởng thọ khổ, lạc, y theo sáu 
loại thác sanh của họ"? 


-_ 3) —- Đôi với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 


(Như các kinh trên, chỉ khác phần "tà kiến"). 
VIII. Đạt Tà Kiến (Tạp 7, Đại 2,44b, 44c) (S.iii,211) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-- Do có cái gì, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ cái gì, do 
thiên châp cái gì, khởi lên (tà) kiên như sau: "Có bảy thân 
không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không 


246 Chương III: Tương Ung Kiến 





sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thắng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyên biến, không 
xâm lăng nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khổ và lạc"? 


3) Bảy thân ây là gì? - ĐỊa thân, thủy thân, hỏa thân, 
phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không 
bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, 
không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ 
đá. Chúng bất động, không chuyển biến, không xâm lăng 
nhau, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khô với nhau, 
hoặc cả khô và lạc. 


4) Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời 
không có aI tước đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi 
vào giữa bảy thân mà thôi. 

5) Có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có 
thêm 6.000 và có thêm 600 nữa. Có 500 loại nghiệp và năm 
nghiệp (theo 5 căn), lại có ba nghiệp (về thân, khẩu, ý), lại có 
toàn nghiệp (thân và khẩu), và bán nghiệp (ý), có 62 đạo, 62 
trung kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 
4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Nàga, 2.000 căn, 
3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng 
thai, 7 tiết thai, 7 loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài quỷ, 7 hồ 
nước, 7 pavutas (rừng hay hồ nhỏ), 7 papàta (vực thắm), 700 
papàta (vực thắm), 7 mộng, 700 mộng, có 8 trăm 40 vạn đại 
kiếp, trong thời gian ây, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu 
chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. 

6) Không có lời nguyên: "Với giới hạnh này, với kỷ 
luật này, với khổ hạnh này hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ 
làm cho chín muồi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc 
trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên 
tục, không thê đo lường khổ và lạc với những vật đo lường, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 247 





trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, 
thiêu thôn. 

7) Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dải 
đến một mức độ nảo đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền 
sau khi lưu chuyền luân hồi sẽ đoạn tận khổ đau". 


„ l0) SE Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 


(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến "). 

IX. Thế Gian Là Thường (S.iii,213) 
_ (Như các kinh trên, chỉ khác vẻ "tà kiến". Ở đây "rà 

kiên " được thay băng "thê gian là thường”). 
X. Thế Gian Là Vô Thường (S.iii,214) 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến "). 
XI. Hữu Biên 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XII. Vô Biên 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XIH. Mạng Với Thân Là Một 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XIV. Mạng Với Thân Là Khác 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XV. Như Lai Có Tôn Tại 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XVI. Như Lai Không Có Tôn Tại 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 


248 Chương III: Tương Ung Kiến 





XVII. Như Lai Có Tồn Tại Và Không Có Tôn Tại 

(Như các kinh trên, chỉ khác về "tà kiến ") 
XVIII. Như Lai Không Tôn Tại Và Không Không Tồn 
Tại (S.11,216) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

-- Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do 


thiên chấp cái gì, (tà) kiến này khởi lên: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết"? 


¬_-.. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 

4-8) -- Do có sắc, này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do 
thiên chấp sắc, (tà) kiến này khởi lên: "Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chết"....... thọ... tưởng... các 
hành... Do có thức, này các Tỷ-kheo, do châp thủ thức, do 
thiên châp thức, khởi lên (tà) kiên này: "Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chêt". 

9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 


chấp thủ cái ây, thời có thê khởi lên (tà) kiến như sau: "Như 
Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết?" 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
10-13)... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 249 





14) -- Cái được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được 
biệt đên, được đạt tới, được tìm câu, được ý suy tư; cái ây là 
thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy, thời có thê khởi lên (tà) kiến như sau: "Như 
Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


15) -- Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, đối với 
các xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ, đối với khổ, nghi hoặc 
được đoạn trừ, đối với khổ tập khởi, nghi hoặc được đoạn 
trừ, đối với khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ, đối với 
con đường đưa đến khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ, 
vị Thánh đệ tử như vậy được gọi là đã chứng được bậc Dự 
lưu, không bị thối đọa, chắc quyết hướng đến giác ngộ. 


II. Phẩm Trùng Thuyết (1) 


L. Gió 


(Những kinh I, II trong phẩm này là giống như những 
kinh trong Chương Ba, Kiến Tương Ung từ số I cho đến số 
XVIII. 


II. Phi Hữu Phi Vô (S.iii,218) 


250 Chương III: Tương Ung Kiến 





HI. Phẩm Trùng Thuyết (2) 


I. Tự Ngã Có Sắc 


(Những kinh này giống như các kinh trước chỉ khác là 
“tà kiên " được thay băng “Tự ngã có sắc, sau khi chết, không 
bệnh ”). 


II. Tự Ngã Không Có Sắc. 


(như trên, được thay bằng "7 ngã không có sắc, sau 
khi chết, không bệnh"). 


HI. Tự Ngã Có Sắc Và Không Sắc. 
IV. Tự Ngã Không Có Sắc Và Không Không Sắc 
V. Thuần Lạc 
(... "Tự ngã là thuần lạc, sau khi chết, không bệnh"). 
VI. Thuần Khô 
VII. Thuần Lạc Và Thuần Khổ 
VIII. Chẳng Phải Khổ , Chẳng Phải Lạc (S.iii,220) 


IV. Phẩm Trùng Thuyết (3) 


L. (Như kinh Chương Một L, Kinh Nakulaprtà). 

II- XXV. (Như kinh từ số I, Phẩm Trùng Thuyết 1, đến VII 
Phâm Trùng Thuyêt 2) 

XXVI. Phi Lạc Phi Khổ (Như kinh VIII, Phẩm Trùng Thuyết 
BÀI 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 251 





V. Phẩm Trùng Thuyết (4) 


I- XXVII. Như kinh (I-II) Phẩm Trùng Thuyết 3) (S.iii,222) 


Chương IV: Tương Ưng Nhập 


I. Con Mắt (S.iii,225) 
1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 


3) -- Này các Tý-kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đôi 
khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô 
thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, 
đổi khác. Thân là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô 
thường, biến hoại, đổi khác. 

4) -- Này các Tỷ-kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với 
những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy tín hành, đã nhập 
Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. 
Vị ấy không có thê làm những hành động gì, do làm hành 
động ẫy phải sanh vào địa ngục, bảng sanh, ngạ quỷ; một vị 
không có thê mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu. 


5) Với ai, này các Tỷ-kheo, kham nhẫn một ít Thiền 
quán, như vậy với trí tuệ về những pháp này: vị ấy được gọi 
là Tùy pháp hành, đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân 
địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những 
hành động gì, do làm hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà 
không chứng quả Dự lưu. 

6) Với ai, này các Tỷ-kheo, đối với những pháp này, biết 
rõ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng Dự lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 253 





IIL Sắc 


(Như kinh trên, chỉ thế "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” 

băng “sạc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ”). 
HL. Thức 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thực ”). 
IV. Xúc 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc ”). 
V, Thọ 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "thọ do nhãn xúc sanh, thọ 


do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, 
thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh”). 


VỊ. Tưởng 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng ”). 
VHI. Tư 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "sắc tư, thanh tư, hương tư, 
vị tư, xúc tư, pháp tư”). 
VIH. Ái 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "sắc ái, thanh ái, hương di, 
vị đi, xúc ải, pháp ái”). 
IX. Giới 

(Như kinh trên, chỉ thể vào "địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới ”). 


254 Chương TƯ: Tương Ung Nhập 





X. Uấẫn (S.iii,227) 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sắc uân, thọ uân, tưởng 
uán, hành uấn, thức uán”). 


Chương V: Tương Ưng Sanh 


I. Mắt (Tạp 13, Đại 2,90c) (S.iii,228) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -¬- Này các Ty-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự 
xuât hiện của mặt là sự sanh của khô, sự trú của bệnh hoạn, 
sự xuât hiện của già chết. 

4-8) Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự sanh của khô, sự trú 
của bệnh hoạn, sự xuât hiện của già chết. 

9) Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc là sự diệt 
của khô, sự lăng dịu của bệnh hoạn, sự châm dứt của già 
chêt. 

10-14) Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự diệt của khô, sự lăng 
dịu của bệnh hoạn, sự châm dứt của già chêt. 

H. Sắc 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp). 
HI. Thức 

(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thán thức, ý thức). 
IV. Xúc 

(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc). 


Chương V; Tương Ưng Sanh 
V, Thọ 


(Như kinh trên, chỉ thế vào /ho do nhãn xúc sanh, thọ 
do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, 
thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh). 


VỊ. Tưởng 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng). 
VH. Tư 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ứ, thanh tư, hương tư, 
vị fư, xúc tư, pháp 1w). 


VI. Ái 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ái, thanh ái, hương ải, 
vị ái, xúc ái, pháp đi). 
IX. Giới 

(Như kinh trên, chỉ thế vào địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới). 
X. Uấn (S.iii,231) 


(Như kinh trên, chỉ thê vào sác uắn, thọ uân, tưởng 
uán, hành uấn, thức uán). 


Chương VI: Tương Ưng Phiền Não 


I. Con Mắt (S.iii,232) 

1-2) Nhân duyên ở SàvathI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, dục tham đối với mắt là tùy 
phiên não của tâm. Dục tham đôi với tai là tùy phiên não của 
tâm. Dục tham đôi với mũi là tùy phiên não của tâm. Dục 
tham đối với lưỡi là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với 
thân là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với ý là tùy 
phiền não của tâm. 

4) Này các Tý-kheo, khi nào vị Tý-kheo đối với sáu xứ 
này, đoạn tận được tùy phiên não, thời tâm vị ây hướng về ly 
dục. Do biên mãn với ly dục, tâm vị ây được xem là kham 
nhân, chứng tri đôi với các pháp cân phải giác ngộ. 

I. Sắc 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, thanh, hương, Vị, xúc, 
pháp). 
II. Thức 

(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thán thức, ÿ thức). 


IV. Xúc 


(Như kinh trên, chỉ thê vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc). 


Chương VI: Tương Ưng Phiền Não 
V, Thọ 

(Như kinh trên, chỉ thế vào /họ do nhãn xúc sanh, thọ 
do nhĩ xúc sanh, thọ do thiệt xục sanh, thọ do thân xúc sanh, 
thọ do ý xúc sanh). 

VỊ. Tưởng 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng). 
VHI. Tư 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ứ, thanh tư, hương tư, 
vị tư, xúc tư, pháp 1w). 
VI. Ái 

(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ái, thanh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái, pháp áì). 
IX. Giới 

(Như kinh trên, chỉ thế vào địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới). 
X. Uấn (S.iii,234) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) - Này các Tý-kheo, dục tham đối với sắc uân là tùy 
phiên não của tâm. Dục tham đôi với thọ uân là tùy phiên não 
của tâm. Dục tham đôi với tưởng uân là tùy phiên não của 
tâm. Dục tham đôi với hành uân là tùy phiên não của tâm. Dục 
tham đôi với thức uân là tùy phiên não của tâm. 

4) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đối với năm xứ 
này, đoạn tận được tùy phiên não, thời tâm vị ây hướng về ly 
dục. Do biên mãn với ly dục, tâm vị ây được xem là kham 
nhân, chứng tri đôi với các pháp cân phải giác ngộ. 


Chương VII: Tương Ưng Sàriputta 


I. Lý (S.iii,235) 


1) Một thời Tôn giá Sảriputta trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anảthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng, đắp y, cẦm y 
bát, đi vào Sàvatthi đê khât thực. 


3-4) Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
khât thực về, Tôn giả đi đên Andhavana đê nghỉ trưa. Sau khi 
đi vào rừng Andha, Tôn giả đên ngôi nghỉ trưa dưới một gôc 
cây. 


5) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 
đứng dậy, đi đên Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sảariputta từ xa đi đến; 
sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảrIputta: 

-- Hiền giả Sảriputta, các căn của Hiền giả lắng dịu, sắc 
mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay, Hiên giả an trú 
với sự an trú nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, ly dục, ly pháp bắt thiện, tôi 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Hiền giả, tôi không khởi lên 
ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã 
chứng nhập Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã ra khỏi Thiên thứ 
nhât". 


Chương VII: Tương Ưng Sàriputta 

8) -- Như vậy chắc chắn Hiền giả trong một thời gian 
dài, đã khéo nhỏ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn. Do vậy, Tôn giả Sảriputta không khởi lên ý nghĩ: 
"Tôi đang chứng nhập Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã chứng 
nhập Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ nhất". 


II. Không TẦm 

1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 

6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi đến; 
sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảrIputta: 

-- Hiền giả Sảriputta, các căn của Hiền giả lắng dịu, sắc 
mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiên giả an trú 
VỚI Sự an trú nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, làm cho lắng dịu tầm và tứ, 
tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. Tôi 
không có khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiền thứ 
hai", hay "Tôi đã chứng nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã ra 
khỏi Thiền thứ hai". 

8) - Như vậy, chắc chắn Hiền giả trong một thời gian 
dài, đã khéo nhồ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn. Do vậy, Tôn giả Sảriputta không khởi lên ý nghĩ: 
"Tôi đang chứng nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã chứng nhập 
Thiền thứ hai", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ hai". 


HI. Hỷ 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SavatthI... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi đến; 
sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảrIputta: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 261 





-- Hiền giả Sàriputta, các căn của Hiền giả lắng dịu, sắc 
mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiên giả an trú 
VỚI Sự an trú nào? 

7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, ly hÿ và trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là: "Xả 
niệm lạc trú”, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Này Hiên 
giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiên 
thứ ba", hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ ba", hay "Tôi đã 
ra khỏi Thiên thứ ba". 

-- Như vậy, chắc chăn Hiền giả trong một thời gian... 
hay "Tôi đã ra khỏi Thiên thứ ba". 

IV. Xả 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi đến... 
với sự an trú nào? 

7) -- Ở đây, này Hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiên giả, tôi 
không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiên thứ tư”, 
hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ tư", hay "Tôi đã ra khỏi 
Thiên thứ tư”. 

8) -- Như vậy, chắc chăn Hiền giả... hay "Tôi đã ra khỏi 
Thiên thứ tư”. 

V, Không Vô Biên Xứ 
1-6) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 
... Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc 
tưởng, đoạn diệt hữu đôi tưởng, không tác ý các dị tưởng, với 


Chương VII: Tương Ưng Sàriputta 
ý nghĩ: "Hư không là vô biên", tôi chứng đạt và an trú Không 
vô biên xứ. Này Hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ... hay 
"Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ". 

-- Như vậy, chắc chắn Hiền giả... "Tôi đã ra khỏi 
Không vô biên xứ". 
VI. Thức Vô Biên Xứ 

1-6) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 

... Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Không 
vô biên xứ, với ý nghĩ: "Thức là vô biên", tôi chứng đạt và an 
trú Thức vô biên xứ... hay "... đã ra khỏi Thức vô biên xứ". 
VIHI. Vô Sở Hữu Xứ 

1-6) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI. 

... Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Thức 
vô biên xứ, với ý nghĩ: "Không có vật gì”, tôi chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ... hay "... đã ra khỏi Vô sở hữu xứ”. 
VỊII. Phi Tướng Phi Phi Tưởng Xứ 

1-6) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi. 

... Tôn giả Ananda thấy... với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Vô sở 
hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
hay "... đã ra khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ". 


IX. Diệt Tận Định (Tạp 18, Đại 2, 131) (S.11,238) 
1-6) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


..- Tôn giả Ananda thây... với sự an trú nào? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 263 





7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định. Nhưng này Hiên giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: 
"Tôi đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay ”" Tôi đã 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đã ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định". 

-- Như vậy, chắc chắn Hiền giả trong một thời gian dải 
đã khéo nhồ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn. Do vậy Tôn giả Sàriputta không khởi lên ý nghĩ: "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đã chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ 
tưởng định". 

X. Sùcimukhi (Tịnh Diện) (S.11,238) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha (Vương 
Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng. đắp y, cầm y 
bát, đi vào Ràjagaha đê khât thực. Sau khi đi khât thực từng 
nhà một ở Ràjagaha (Vương Xá), Tôn giả ngồi dựa vào một 
bức tường, dùng đồ ăn khất thực. 

3) Rồi một nữ du sĩ ngoại đạo SùcIimukhi đi đến Tôn 
giả Sàriputfa; sau khi đên, nói với Tôn giả Sàriputta: 

4) -- Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi mặt xuống? 

-- Này Chị, tôi ăn, không cúi mặt xuống. 

5) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, ngưỡng mặt lên? 

-- Này Chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên. 

6) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
chính? 


Chương VII: Tương Ưng Sàriputta : 
-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt vê bôn phương 
chính. 


7) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
phụ? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn phương 
phụ. 


8) -- Được hỏi: "Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi mặt 
xuống?" Ông trả lời: "Này Chị, tôi ăn, không cúi mặt xuống". 
Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông ăn, ngưỡng mặt lên?" Ông 
đáp: "Này Chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên". Được hỏi: 
"Vậy này Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
chính?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, không hướng mặt vê bốn 
phương chính”. Được hỏi: "Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt 
về bốn phương phụ?” Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, không 
hướng mặt về bốn phương phụ". Vậy này Sa-môn, Ông ăn, 
hành động như thế nào? 


9) -- Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào, này Chị, nuôi 
sống bằng những tà mạng như địa lý (nakkhattavijjà) và súc 
sanh minh (nghề hèn hạ); này Chị, các vị ây được gọi là các 
Sa-môn, Bà-la-môn ăn cúi mặt xuống. 


10) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, nuôi 
sống bằng những tà mạng như thiên văn (nakkhattavijjà) và 
súc sanh minh (nghề hèn hạ); này Chị, các vị ấy được gọi là 
các Sa-môn, Bả-la-môn ăn ngưỡng mặt lên. 


11) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, nuôi 
sống bằng những tà mạng như đưa tin tức, làm trung gian 
môi giới; này Chị, các vị ây được gọi các Sa-môn, Bả-la-môn 
ăn hướng mặt về bốn phương chính. 

12) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, nuôi 
sống bằng những tà mạng như bói toán, và các nghề hèn hạ; 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 265 





này Chị, các vị ẫy được gọi những Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
hướng mặt vê bôn phương phụ. 


13) Còn ta, này Chị, ta không nuôi sống bằng những tà 
mạng như địa lý và các nghề hèn hạ; ta không nuôi sông 
băng những tà mạng như thiên văn và các nghề hèn hạ; ta 
không nuôi sống bằng những tà mạng như đưa tin tức, làm 
trung gian môi giới; ta cũng không nuôi sống bằng những tà 
mạng như bói toán và các nghề hèn hạ. Ta tìm món ăn một 
cách hợp pháp. Sau khi tìm món ăn một cách hợp pháp, ta 
dùng các món ăn ấy. 

14) Rồi nữ tu sĩ ngoại đạo Sùcimukhi đi từ đường này 
qua đường khác, từ ngã tư này qua ngã tư khác ở thành 
Vương Xá, và tuyên bố: "Sa-môn Thích tử dùng các món ăn 
một cách hợp pháp. Sa-môn Thích tử dùng các món ăn một 
cách không có lỗi lầm. Hãy cúng dường các món ăn cho Sa- 
môn Thích tử". 


Chương VIH: Tương Ưng Loài Rồng 


L. Chúng Loại (Tạp 19, Đại 2, 646a) (S.11,240) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo có bốn loại Nàga (rồng, rắn) về 
sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại Nàga từ trứng sanh, loại 
Nàga từ thai sanh, loại Nàga từ âm ướt sanh, loại Nàga hóa 
sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Nàga theo sanh 
chúng. 


H. Diệu Thắng (S.iii,240) 
1-3) Nhân duyên ở Sảvatthi... 


4) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Nàga về sanh chủng. 
Thê nảo là bôn? Loại Nàga từ trứng sanh, loại Nàga từ thai 
sanh, loại Nàga từ âm ướt sanh, loại Nàga hóa sanh. 


5) Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nàga từ thai sanh, 
loại từ ẩm ướt sanh, và loại hóa sanh thù thắng hơn loại Nàga 
từ trứng sanh. 


6) Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nàga từ ầm ướt sanh và 
loại hóa sanh thù thăng hơn loại Nàøa từ trứng sanh và từ thai 
sanh. 

7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, loại Nàga hóa sanh thù thắng 
hơn loại Nàga từ trứng sanh, loại từ thai sanh và loại từ âm ướt 
sanh. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Nàga theo sanh 
chúng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 267 





HI. Uposatha (Bồ-tát) (S.iii,241) 


1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
AnàthapIndika. 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số 
Nàøa từ trứng sanh, sông giữ hạnh Dposatha và từ bỏ thân 
của chúng? 


4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, một số Nàga từ trứng sanh 
suy nghĩ như sau: "Trước đây chúng ta đã làm hai hạnh về 
thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh vê ý. Do chúng ta làm hai 
hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, chúng ta sanh cộng trú với các Nàga 
do trứng sanh. 


5) Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh 
vê lời nói, thiện hạnh vê ý, như vậy khi thân hoại mạng 
chung, chúng ta có thê sanh thiện thú, thiên giới, thê giới 
này. 

6) Vậy nay chúng ta hãy làm thiện hạnh về thân, thiện 
hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý”. 

7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây một 
số Nàga do trứng sanh, sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ 
thân của chúng. 


IV. Uposatha (S.iii,242) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
Rồi một Tý-kheo... 


208 Chương VIII: Tương Ung Loài Rồng 





3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
số Nàøa từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân 
của chúng? 


4-6) (Như kinh trước) 

7) - Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, 
một sô Nàøa từ thai sanh sông giữ hạnh Uposatha và từ bỏ 
thân của chúng. 

V. Uposatha 

(Như kinh trước chỉ thế vào: Loại Nàga từ ẩm ướt sanh 
|; 

VI. Uposatha 

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nàga hóa sanh ). 
VHI. Nghe (S.11,243) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Nàøa từ trứng sanh? 

4) ¬ Ở đây, này Tỷ-kheo, một loại (chúng sanh) làm 
hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. 
Chúng nghe nói như sau: "Loại Nàga từ trứng sanh được thọ 
mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiêu lạc". 

5) Chúng suy nghĩ như sau: "Ôi, mong rằng sau khi 
thân hoại mạng chung, chúng ta có thê sanh cộng trú với loại 
Nàøa từ trứng sanh†!" 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 269 





6) Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh 
cộng trú với loại Nàøa từ trứng sanh. 


7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Nàøa từ trứng sanh. 

VIH. Nghe 

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nàga từ thai sanh). 
IX. Nghe 

(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nàga từ ẩm ướt 
sanh). 

X. Nghe 
(Như kinh trước, chỉ thế vào: Loại Nàga hóa sanh ). 
XI. Ủng Hộ Bồ Thí (S.iii,244) 
1-3)... Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
„S8 Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
sô (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Nàøa từ trứng sanh? 


)= Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm. hai 
hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. 
Chúng nghe nói như sau: "Các Nàga từ trứng sanh, thọ mạng 
lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc". 


5) Chúng suy nghĩ như sau: "Ôi, mong rằng, sau khi 
thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với các 
Nàøa từ trứng sanh†!" 

6) Chúng bồ thí đồ ăn. Sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng được sanh cộng trú với các Nàøga từ trứng sanh. Do 
nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại 


270 Chương VIII: Tương Ung Loài Rồng 





(chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với các Nàga từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ uống... 
Chúng bố thí vải mặc... Chúng bồ thí xe cộ... Chúng bố thí 
vòng hoa... Chúng bố thí hương... Chúng bố thí hương liệu 
xoa bóp... Chúng bố thí ngọa cụ... Chúng bố thí nhà cửa... 
Chúng bồ thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng 
được sanh cộng trú với các Nàga từ trứng sanh. 


7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Nàøa từ trứng sanh. 

XII-XIV. Ủng Hộ Bồ Thí (S.iii,245) 

(Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Nàga 

còn lại và câu trả lời nói lên theo mỗi trường hợp). 


Chương IX: Tương Ưng Kim Xí Điều 


I. Chúng Loại (S.11,246) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điều về sanh 
chủng. Thê nào là bôn? Loại Kim xí điêu từ trứng sanh, loại 
Kim xí điều từ thai sanh, loại Kim xí điều từ ấm ướt sanh, 
loại Kim xí điêu hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bôn loại 
Kim xí điêu. 

H. Mang Đi (Tăng 19, Đại 2, 646a) (S.11,247) 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại Kim xí điều về sanh 
chủng. Thế nào là bốn? Loại Kim xí điều từ trứng sanh... loại 
Kim xí điều hóa sanh. Này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim 
xí điều. 


4) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điểu từ 
trứng sanh chỉ mang đi các loại Nàga từ trứng sanh, không 
mang đi các loại Nàga từ thai sanh, từ âm ướt sanh và hóa 
sanh. 


5) Tại đây, này các Tý-kheo, các loại Kim xí điều từ 
thai sanh, mang ổi các loại Nàga từ trứng sanh và các loại 
Nàga từ thai sanh, không mang đi các loại Nàga từ ẩm ướt 
sanh và các loại hóa sanh. 


6) Tại đây, này các Tý-kheo, các loại Kim xí điều từ âm 
ướt sanh, mang đi các loại Nàga từ trứng sanh, các loại từ 


b2 Chương IX: Tương Ung Kim Xí Điễu 





thai sanh và các loại từ âm ướt sanh, không mang đi các loại 
Nàga hóa sanh. 


7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, các loại Kim xí điều hóa 
sanh, mang đi các loại Nàøa từ trứng sanh, từ thai sanh, từ 
âm ướt sanh và các loại hóa sanh. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là bốn loại Kim xí 
điêu vê sanh chủng. 


HI. Làm Hai Hạnh (S.11,247) 
1) Nhân duyên ở Sảàvatthi. 


2) Một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Kim xí điều từ trứng sanh? 

4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm hai 
hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. 
Chúng được nghe như sau: "Loại Kim xí điểu từ trứng sanh, 
có thọ mạng lâu dải, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều 


't 


lạc". 


5) Chúng suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi 
thân hoại mạng chung, chúng ta có thể được sanh cộng trú 
với các Kim xí điều từ trứng sanh!" Sau khi thân hoại mạng 
chung, chúng được sanh cộng trú với các Kim xí điều từ 
trứng sanh. 

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Kim xí điều từ trứng sanh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 273 





IV. Làm Hại Hạnh (S.iii,248) 


(Như kinh trước, chỉ thê vào các loại Kim xí điêu từ 
thai sanh, từ âm ướt sanh và các loại hóa sanh ). 


V. Ủng Hộ Bồ Thí (S.iii,248) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvathi... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số 
(chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với các Kim xí điều từ trứng sanh? 

4) -- Tại đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm hai 
hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. 
Chúng nghe nói như sau: "Các Kim xí điểu từ trứng sanh 
được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều 
lạc”. 


5) Chúng suy nghĩ như sau: "Ôi mong răng, sau khi 
thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với các 
Kim xí điêu từ trứng sanh!" 


6) Chúng bồ thí đồ ăn. Sau khi thân hoại mạng chung, 
chúng được sanh cộng trú với các Kim xí điều từ trứng sanh. 
Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại 
(chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với các Kim xí điểu từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ 
uống... Chúng bồ thí vải mặc... Chúng bố thí hương liệu xoa 
bóp... Chúng bồ thí ngọa cụ... Chúng bồ thí nhà cửa... Chúng 
bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được 
sanh cộng trú với các Kim xí điều từ trứng sanh. 

7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với các Kim xí điều từ trứng sanh. 


274 Chương IX: Tương Ung Kim Xí Điễu 
VI. Ủng Hộ Bồ Thí (S.iii,248) 


(Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Kim xỉ 
điêu còn lại và câu trả lời được nói lên theo môi trường 
hợp). 





Chương X: Tương Ưng Càn Thát Bà 


IL. Chủng Loại (S.11,249) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư 
Thiên thuộc loại Gandhabba (Càn-thát-bà). Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chư Thiên thuộc loại 
Gandhabba? Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương rễ 
cây. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lõi cây. Có 
chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương giác cây. Có chư 
Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ cây trong. Có chư 
Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương vỏ cây ngoài. Có chư 
Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương lá cây. Có chư Thiên, này 
các Tỷ-kheo, trú hương bông. Có chư Thiên, này các Tỷ- 
kheo, trú hương trái cây. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú 
hương vị. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, trú hương hương. 


5) Những loại này, này các Ty-kheo được gọi là chư 
Thiên thuộc loại Càn-thát-bà. 


H. Thiện Hành (S.iii,250) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
4) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên thuộc loại Gandhabba? 


5) — Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm 
thiện hạnh vê thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh 


276 Chương X: Tương Ung Càn Thát Bà 





về ý. Họ nghe nói như sau: “Chư Thiên thuộc loại Gandhabba 
được thọ mạng lâu dải, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiêu 
lạc". 


6) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư Thiên 
thuộc loại Gandhabba!" Sau khi thân hoại mạng chung, họ 
được sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại Gandhabba. 


7) Do nhân này, do duyên này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại Gandhabba. 

II. Kẻ Bồ Thí (1) (S.iii,251) 

1-4) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên øì, bạch Thế Tôn, ở đây có loại 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với chư Thiên trú hương rễ cây? 

3) == Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại chúng sanh làm thiện 
hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. 
Họ được nghe như sau: "Chư Thiên thuộc loại Gandhabba 


trú hương rễ cây. Họ được thọ mạng lâu đài, nhan sắc thủ 
thắng, hưởng thọ nhiều lạc". 


6) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư Thiên 
trú hương rê cây!" 

Họ bố thí hương rễ cây. Sau khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh cộng trú với chư Thiên trú hương rê cây. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 37? 





7) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một 
loại (chúng sanh) được sanh cộng trú với chư Thiên trú 
hương tê cây. 

IV-XII. Kẻ Bồ Thí (2-10) (S.iii,251) 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "kẻ bồ thí hương lõi cây" 
cho đến "kẻ bố thí hương hương"). 


XII. Ủng Hộ Bồ Thí (1) 

(Như kinh trên, chỉ thể vào "họ bố thí đô ăn, đồ uống, 
vải mặc, cô xe, vòng hoa, hương, hương liệu xoa bóp, ngọa 
cụ, nhà cửa, đèn dâu, đề sanh cộng trú với chư Thiên sông 
trên hương từ gốc rỄ"). 

XIV - XXII. Ủng Hộ Bằng Bồ Thí (2-10) 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "chư Ti hiện tru trên các loại 
hương khác”... cho đên "chwư Thiên sông trên hương từ 
hương”). 


Chương XI: Tương Ưng Thần Mây 


I. Chúng Loại (S.iii,254) 
1-2) Trú ở Sàvatthi... 


3) -- Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư 
Thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng nghe. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là chư Thiên thuộc loại 
thân mây? Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây 
lạnh. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây nóng. 
Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây sâm. Có chư 
Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây gió. Có chư Thiên, 
này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây mưa. 

5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, họ được gọi là chư Thiên 
thuộc loại thân mây. 

H. Thiện Hành (S.11,254) 

1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên thuộc loại thân mây? 

4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm 
thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh 
vê ý. Họ được nghe như sau: "Chư Thiên thuộc loại thân mây 
được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thăng, hưởng thọ nhiêu 
lạc". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 279 





5) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư Thiên 
thuộc loại thân mây!" Sau khi thân hoại mạng chung, loại 
(chúng sanh) ây được sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại 
thân mây. 

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, có 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên thuộc loại thân mây. 

HI. Ủng Hộ Bồ Thí (S.iii,254) 

1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

Ngôi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên thuộc loại thân mây lạnh? 


4) ¬— Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm 
thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh 
về ý. Họ được nghe như sau: "Chư Thiên thuộc loại thần mây 
lạnh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ 
nhiều lạc". 

5) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân 
hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư Thiên 
thuộc loại thần mây lạnh!" 

Họ bồ thí đồ ăn... Họ bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại 
mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư Thiên thuộc loại 
thần mây lạnh. 

6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một 
loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh. 


280 Chương XI: Tương Ung Thần Mây 





IV-VII. Ủng Hộ Bồ Thí (2-5) (S.iii,256) 

(Như kinh trên, chỉ khác là "chư Thiên thuộc loại thần 
mây khác như thân mây nóng”... "thân mây mưa”). 
VIII. Lạnh 

1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 

Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do nhân øì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, có khi trời lạnh? 

4) - Này Tý-kheo, có chư Thiên được gọi là thần mây 


lạnh. Khi chư Thiên ấy suy nghĩ: "Chúng ta hãy sông, hoan 
hỉ với tự thân”. Tùy theo tâm nguyện của họ, trời lạnh. 


5) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, có khi trời 
lạnh. 
IX. Trời Nóng (S.11,256) 

(Như kinh trên, chỉ khác .... "ở đây là trời nóng và 
thuộc chư Thiên thuộc loại mây nóng"). 
X. Trời Sắm 

(Như kinh trên, chỉ khác ... "ở đây là trời sắm và thuộc 
chư Thiên loại mây sâm"). 
XI. Trời Gió 

(Như kinh trên, chỉ khác ... "ở đây trời gió và thuộc chư 
Thiên loại mây g1ó"). 
XII. Trời Mưa 

(Như kinh trên, chỉ khác... "ở đây trời mưa và thuộc 
chư Thiên loại mây mưa”). 


Chương XII: Tương Ưng Vacchagota 


L. Vô Tri (1) (S.11,257) 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


Rôi du sĩ ngoại đạo Vacchagota đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một 
bên. 


3) Ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagota 
bạch Thê Tôn: 


-- Do nhân gì, do duyên gì, này Tôn giả Gotama, một 
số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời: "Thế giới là 
thường còn" hay "Thế giới là không thường còn"; hay "Thế 
giới hữu biên" hay "Thế giới vô biên"; hay "Sinh mạng và 
thân thể là một" hay "Sinh mạng và thân thể là khác"; hay 
"Như Lai có tổn tại sau khi chết" hay "Như Lai không tồn tại 
sau khi chết" hay "Như Lai không tồn tại và không không tồn 
tại sau khi chết"? 


4) -- Do vô tri đối với sắc, này Vaccha, do vô tri đối với 
sắc tập khởi, do vô tri đối với sắc đoạn diệt, do vô tri đối với 
con đường đưa đến sắc đoạn diệt, cho nên có những (tà) kiến 
sai khác như thế này khởi lên đời: "Thế giới là thường còn"... 
hay "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết". 


Do nhân này, do duyên này, này Vaccha, có một số (tà) 
kiên sai khác như thê này khởi lên ở đòi: "Thê giới là thường 


282 Chương XII: Tương Ung Vacchagota 





còn”... hay "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chêt". 

Vô Tri (2) 

(Như trên, ở đây là "vô tri đối với thọ"). 

Vô Tri (3) 

(Như trên, ở đây là "vô tri đối với tưởng"). 

Vô Trì (4) 

(Như trên, ở đây là "vô tri đối với các hành"). 

Vô Tri (5) 


(Như trên, ở đây là "vô tri đối với thức"). 


IH. Vô Kiến (1-5) 

(Như trên, ở đây là "vô kiến đối với sắc"... "...thọ, 
... tưởng, ...các hành, ...thức”). 
HH. Không Hiện Quán (anabhisamaya) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không hiện quán năm uẫn"). 


IV. Không Liễu Tri (anubodha) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không liễu tri năm uân") 


V, Không Thông Đạt (appativebha) (1-5) 
(Như trên, ở đây là "không thông đạt năm uân") 


VI. Không Đắng Quán (asallakkhana) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không đẳng quán năm uẫn") 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 





VHI. Không Tùy Quán (anupalakkhana) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không tùy quán năm uẫn") 


VIHII. Không Cận Quán (appaccupalakkhana) (1-ŠS) 


(Như trên, ở đây là "không cận quán năm uân") 


IX. Không Đẳng Sát (asamapekkana) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không đẳng sát năm uẫn"). 


X. Không Cận Sắt (appaccupekkhana) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không cận sát năm uẫn") 


XI. Không Hiện Kiến (appaccakkhakamma) (1-5) 


(Như trên, ở đây là "không hiện kiến năm uân") 


Chương XIII: Tương Ưng Thiên 


I. Thiền Định Thiền Chứng (Tạp 31, Đại 2,222c) (S,1ii,263) 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-3)-- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tu Thiền này. 
Thê nảo là bôn? 


- 4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiên định trong Thiên định, nhưng không thiện xảo vê 
Thiên chứng trong Thiên định. 


_ 5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiên chứng trong Thiên định, nhưng không thiện xảo về 
Thiên định trong Thiên định. 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, không thiện 
xảo về Thiền định trong Thiền định, cũng không thiện xảo về 
Thiền chứng trong Thiền định. 


7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiên định trong Thiên định, cũng thiện xảo về Thiên chứng 
trong Thiên định. 


8) Tại đây, này các Tý-kheo, có vị tu Thiên, thiện xảo 
về Thiền định trong Thiền định, và cũng thiện xảo về Thiền 
chứng trong Thiền định. Trong bốn vị tu Thiền Ấy, vị này là 
vị tối tôn, tối thăng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. 


9) Vị như, này các Tỷ-kheo, từ bò cái, được sữa; từ sữa 
được lạc; từ lạc được sanh tô; từ sanh tô được thục tô; từ thục 
tô được đề hồ. Đề hồ này được gọi là tối tôn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị tu Thiền thiện xảo về Thiền định trong Thiền 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 285 





định và cũng thiện xảo về Thiền chứng trong Thiền định. 
Trong bôn vị tu Thiên ây, vị này là vỊị tôi tôn, tôi thăng, là vị 
thượng thủ, tôi thượng, tôi diệu. 


H. Chỉ Trú (S.11,264) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-- Ở đây, này các Tý-kheo, có bốn vị tu Thiền này. Thế 
nào là bôn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiên định trong Thiên định, nhưng không thiện xảo về chỉ 
trú trong Thiên định. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
chỉ trú trong Thiên định, nhưng không thiện xảo vê Thiên 
định trong Thiên định. 


6) Ở đây, này các Tý-kheo, có vị tu Thiền, không thiện 
xảo về Thiên định trong Thiên định, cũng không thiện xảo về 
chỉ trú trong Thiên định. 


7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiên định trong Thiên định, và cũng thiện xảo vê chỉ trú 
trong Thiên định. 


8) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vị tu Thiền, thiện xảo về 
Thiền định trong Thiên định, cũng thiện xảo về chỉ trú trong 
Thiền định. Trong bốn vị tu Thiên ấ Ấy, vị này là vị tối tôn, tối 
thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. 


9) Ví như, này các Tyỷ-kheo, từ bò cái nên có sữa; từ 
sữa có lạc; từ lạc có sanh tô; từ sanh tô có thục tô; từ thục tô 
có đê hô. Đê hô được gọi là tôi tôn. 

10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị tu Thiền thiện xảo 
vê Thiên định trong Thiên định, cũng thiện xảo về chỉ trú 


286 Chương XIII: Tương Ung Thiền 





trong: Thiền định. Trong bốn vị tu Thiên ấ Ấy, vị này là vị tối 
tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. 


HI. Xuất Khởi (Vutthàna) 


(Như kinh trên, chỉ đổi "thiện xảo về xuất khởi" cho 
"thiện xảo về chỉ trú "). 


IV. Thuần Thục (Kallavà) 


(Như kinh trên, chỉ đổi "thiện xảo về thuần thục" cho 
"thiện xảo về xuất khởi"). 


V, Sở Duyên (Arammana) 


(Như kinh trên, chỉ đổi "thiện xảo về sở duyên"). 


VỊ. Hành Cảnh (Gocara) 


(Như kinh trên, chỉ đôi "thiện xảo về hành cảnh"). 


VỊI. Sở Nguyện (Abhinnara) 


(Như kinh trên, chỉ đôi "thiện xảo về sở nguyện"). 


VIHHIL. Thận Trọng (Sakkaccakàrii) 


(Như kinh trên, chỉ đôi "thiện xảo về thận trọng"). 


IX. Kiên Trì (Sàtacca) 


(Như kinh trên, chỉ đổi "thiện xảo về kiên trì"). 


X. Thích ứng (Sappàyam) 
(Như kinh trên, chỉ đổi "thiện xảo về thích ứng"). 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 287 





XI. Chỉ Trú Trong Thiền Chứng (S.iii,269) 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatth1... 

3) -- Có bốn hạng tu Thiên này, này các Tỷ-kheo. Thế 
nào là bôn? 

4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, thiện 
xảo vê Thiền chứng trong Thiền định, nhưng không thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiền định. 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về 
Thiền chứng trong Thiền định. 

6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, không 
thiện xảo vê Thiên chứng trong Thiên định, cũng không thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiên định. 

1) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về Thiền chứng trong Thiền định, và cũng thiện xảo về 
chỉ trú trong Thiên định. 

8) Tại đây, này các Tý-kheo, người tu Thiền thiện xảo 
vê Thiên chứng trong Thiên định và cũng thiện xảo vê chỉ trú 
trong Thiên định. Trong bôn vị tu Thiên ây, vị tu Thiên này 
là tôi tôn, tôi thăng, là bậc thượng thủ, tôi thượng, tôi diệu. 
XII. Xuất Khởi Từ Thiền Chứng 

((Như kinh trên, chỉ thế "thiện xảo về xuất khởi" thay 
cho "thiện xảo về chỉ trú"). 


XIII. Thuần Thục Trong Thiền Chứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về thuần thục"). 


XIV. Sở Duyên Trong Thiền Chứng 


288 Chương XIII: Tương Ung Thiền 





Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về sở duyên"). 
y 


XV. Hành Cảnh Trong Thiền Chứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về hành cảnh"). 


XVI. Sở Nguyện Trong Thiền Chứng 


hư kinh trên, chỉ thê vào "thiện xảo vê sở nguyện”). 
› y 


XVII. Thận Trọng Trong Thiền Chứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về thận trọng"). 


XVIII. Kiên Trì Trong Thiền Chứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về kiên trì"). 


XIX. Thích ứng Trong Thiền Chứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thiện xảo về thích ứng"). 


XX. Chỉ Trú - Xuất Khởi ( S.iii,272) 

1-3) Nhân duyên ở SàvatthI... 

-- Có bốn hạng tu Thiền này, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là bôn? 

4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiên định, nhưng không thiện xảo vê 
xuât khởi trong Thiên định. 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về xuât khởi trong Thiên định, nhưng không thiện xảo vê 
chỉ trú trong Thiên định. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 289 





6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, không 
thiện xảo về chỉ trú trong Thiên định, cũng không thiện xảo 
về xuât khởi trong Thiên định. 


1) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiền định, và cũng thiện xảo về xuất 
khởi trong Thiền định. 


8-9) Tại đây, này các Ty-kheo, vị tu Thiền thiện xảo về 
chỉ trú trong Thiền định và cũng thiện xảo về xuất khởi trong 
Thiền định. Trong bốn vị tu Thiền ấ Ấy, vị tu Thiền này là tối 
tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, bậc tôi thượng, tối diệu. 


XXI - XXVII. Thuần Thục Cho Đến Thích ứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "thuần thục, sở duyên, hành 
cảnh, sở nguyện, thận trọng, kiên trì, thích ứng trong chỉ 
trú"). 


XXYVII. Xuất Khởi - Thuần Thục (S.iii,272) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


-- Có bốn hạng người tu Thiền này, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là bôn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về xuất khởi trong Thiên định, nhưng không thiện xảo về 
thuần thục trong Thiền định. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, thiện 
xảo vệ thuần thục trong Thiền định, nhưng không thiện xảo 
về xuất khởi trong Thiền định. 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, không 
thiện xảo vê xuất khởi trong Thiền định, cũng không thiện 
xảo về thuần thục trong Thiền định. 


290 Chương XIII: Tương Ung Thiền 





„) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền thiện xảo 
về xuất khởi trong Thiền định, và cũng thiện xảo về thuần 
thục trong Thiền định. 


8-9) Tại đây, vị tu Thiền thiện xảo về xuất khởi trong 
Thiền định và cũng thiện xảo về thuần thục trong Thiền định. 
Trong bốn vị tu Thiền ấy, vị này là tối tôn, tối thắng, là bậc 
thượng thủ, tối thượng và tối diệu. 


XXIX - XXXIV. Sở Duyên - Thích ứng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào "sở duyên"... cho đến 
"thích ứng"). 


XXXYV. Thuần Thục - Sở Duyên 
1-4) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


-- Có bốn hạng người tu Thiền này, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, thiện xảo 
vê thuân thục trong Thiên định, nhưng không thiện xảo vê sở 
duyên trong Thiên định. 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo vê sở duyên trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về 
thuần thục trong Thiền định. 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, không 
thiện xảo về thuần thục trong Thiền định, cũng không thiện 
xảo về sở duyên trong Thiên định. 


7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, thiện 
xảo vệ thuân thục trong Thiên định, và cũng thiện xảo vê sở 
duyên trong Thiên định. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 2901 





8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị tu Thiền thiện xảo về 
thuần thục trong Thiền định và cũng thiện xảo về sở duyên 
trong Thiền định. Trong bốn vị tu Thiền Ấy, vị tu Thiền này 
là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, là vị tối thượng, tối 
diệu. 


XXXYVI - XL. Thuần Thục (S.iii,275) 


(Vị ấy thiện xảo. về thuần thục trong Thiền định, nhưng 
(a) không thiện xảo về hành cảnh... (b) không thiện xảo vê sở 
nguyện, (c) không thiện xảo về thận trọng, (d) không thiện 
xảo về kiên trì, (e) không thiện xảo về thích ứng). 


XLI. Sở Duyên - Hành Cảnh 
1-7) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


. thiện xảo về sở duyên trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo vê hành cảnh trong Thiên định. 

. thiện xảo về hành cảnh trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo về sở duyên trong Thiên định. 

.. không thiện xảo về sở duyên trong Thiền định, cũng 
không thiện xảo về hành cảnh trong Thiên định. 

. thiện xảo về sở duyên trong Thiền định, cũng thiện 
xảo về hành cảnh trong Thiên định. 


XL.II-XL.V. Sở Duyên 


.. vị ấy thiện xảo về sở duyên trong Thiền định, nhưng 
(a) không thiện xảo về sở nguyện, (b) không thiện xảo về 
thận trọng, (c) không thiện xảo về kiên trì, (d) không thiện 
xảo về thích ứng. 


292 Chương XIII: Tương Ung Thiền 





XL.VI. Hành Cảnh - Sở Nguyện 


. thiện xảo về hành cảnh trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo về sở nguyện trong Thiền định.. .. thiện xảo 
về sở nguyện trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về 
hành cảnh trong Thiền định.. .. không thiện xảo về hành cảnh 
trong Thiền định, và cũng không thiện xảo về sở nguyện 
trong Thiền định. 


.. thiện xảo về hành cảnh trong Thiền định và cũng 
thiện xảo vê sở nguyện trong Thiên định. 


XLVIHI-XLIX. Hành Cảnh 
.. thiện xảo về hành cảnh trong Thiên định, nhưng (a) 
không thiện xảo vê thận trọng trong Thiên định, (b) không 
thiện xảo về kiên trì trong Thiên định, (c) không thiện xảo về 
thích ứng trong Thiên định. 
L. Sö Nguyện - Thận Trọng 
1-7) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
. thiện xảo về sở nguyện trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo về thận trọng trong Thiên định. 
. thiện xảo về thận trọng trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo về sở nguyện trong Thiên định. 
. không thiện xảo về sở nguyện trong. Thiền định, và 
cũng không thiện xảo về thận trọng trong Thiền định. 
.. thiện xảo về sở nguyện trong Thiền định và cũng 
thiện xảo về thận trong trong Thiên định. 
LI-LIH. Sở Nguyện Và Kiên Trì 
„ thiện xảo về sở nguyện trong Thiền định, nhưng (a) 
không thiện xảo về kiên trì, và (b) không thiện xảo về thích ứng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 3 293 





LIII. Thận Trọng Và Kiên Trì 


. thiện xảo về thận trọng trong Thiền định, nhưng 
không thiện xảo về kiên trì trong Thiền định... thiện xảo về 
kiên trì trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về thận 
trọng trong Thiền định. 


.. không thiện xảo về thận trọng trong Thiền định, và 
cũng thiện xảo về kiên trì trong Thiên định. 


. thiện xảo về thận trọng trong Thiền định và cũng 
thiện xảo vê kiên trì trong Thiên định. 


LIV. Kiên Trì Và Thích ứng (S.11,277) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


- — Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tu Thiền này. 
Thê nảo là bôn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo vệ kiên trì trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về 
thích ứng trong Thiền định. 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo vệ thích ứng trong Thiên định, nhưng không thiện xảo về 
kiên trì trong Thiền định. 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu Thiền, không 
thiện xảo vê kiên trì trong Thiền định và cũng không thiện 
xảo về thích ứng trong Thiền định. 


1) Ở đây, này các Ty-kheo, có người tu Thiên, thiện 
xảo về kiên trì trong Thiền định, và cũng thiện xảo về thích 
ứng trong Thiền định. 


8) Tại đây, này các Tỷ-kheo, người tu Thiên thiện xảo 
về kiên trì trong Thiền định và cũng thiện xảo về thích ứng 
trong Thiền định. Trong bốn vị tu Thiền ấy, người tu Thiền 


294 Chương XIII: Tương Ung Thiền 





này là tôi tôn, tối thăng, là bậc thượng thủ, là tối thượng và 
tôi diệu. 

9) Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò cái, có được sữa; từ 
sữa có lạc; từ lạc có sanh tô; từ sanh tô có thục tô; từ thục tô 
có đê hồ. Và đê hô được xem là tôi tôn. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị tu Thiền này đối với bốn 
vị tu Thiên ây, vị này là tôi tôn, tôi thăng, là bậc thượng thủ, 
là tôi thượng, và tôi diệu. 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 

(Như vậy có 55 câu trả lời văn tắt cân phải giải thích 
cho rộng) 


MỤC LỤC 


Chương I: Tương Ưng Uẫn...................- ---- 2+ s2 +2 £++E+2EE+Ez+Ee+z+zsee 5 
A. Năm Mươi Kinh Căn Bản ................................-- c5: 5c 5< 555 << <<<c<52 5 

ï Phẩm Naltulap1bi 6s sastesa00010916AA06100208x0200uàs 5 

TT; Phẩm.VOØ -Ì hư Hồ 6222/4805 0v261096 0066666 h 29 
TÍ:PlTriTn GIẢNH 4H s9066i06y ai Macevitog0uos6i0 s02 35 

IV. Phẩm Không Phải Của Các Ông......................---- 2-52: 45 

V. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo........................--2- 2-5252 52: 55 

B. Năm Mươi Kinh Ở Giña....................... - 265k SE cEerkexee 68 
[Phẩm Thanh TU CH i4 0x1 464002012000 X6 206x106 68 

Íf; Phẩm À- Eia-TÍ4 2s 2usoses66osi096Axessàusgy 6lasrosaslasnsi 93 

II Phẩm Những Gì Được Ăn.......................--- 2-5252 s2 c5: 103 

TY; Phẩm. Trưởng TẠO cai ssat6oxeS6saaoiaslfa 0O axtlciss0g20 130 
X¡Phám) HOB92Svftus6ynaiixdpivoblei02035/s62s04iá0tucbai 170 

Œ. Năm Mươi Kinh Sau............................. .- -¿ 55 5c 5< << << cccceeeess 193 
¡Phá BIỂ T251 25g 369118 ainhiiPileuosalfsostsbish 193 
1Ƒ;Phẩm THu3yết PHáP 2404x616 tac 3164630288 Guải sào 0006 198 
TIT;2PHAnl Vi NT G2206 So toán Hà tác Oba (091 ae 208 

TẲ. Pha TT HAHfU)0 9e yansgs 6x1 Da ir0s10a0s0s 06601200 216 

Ÿ 5P, 16012254 s29 0261072 05u00is0n003A0nakuU: 218 
Chương II: Tương Ưng Ràdha............................--- -- 5252 5+s+s+s+s+s 226 
ï:Phẩmi Thúy NHA sa200416/602038u8/5sasix1643)/001Á6)831Aalusixsa1010 226 
II2PHidiriT HfT HAI. xoyznabgsta ta f0xiewlasliesoeadiADwl 232 
HT PIxai:S0 MAfsoas con i551e4Ce6i 5 x2in04a0 25115010 8:0 002A 234 
TV..PHmiTHSH5 Ai i0 3940540000082 6080%/A6562 6360905 vi 236 
Chương III: Tương Ưng Kiến ..................... - 5-2522 2222 2+zzszced 237 
TPhnnt DI, Ï Ho 0c ba t2 3/80 Bat hd i66 Ae6g6)tiàa nuấn 237 
II Phẩm Trùng Thuyết (1) ....................----- 22252 ++cszcz+ze+csee 249 
II. Phẩm Trùng Thuyết (2) .......................-- - 5-2552 E22 £+zzzszcea 250 
IV. Phẩm Trùng Thuyết (3).....................--- - 5-5222 E+E2Ee+rsrsered 250 


V. Phẩm Trùng Thuyết (4) ....................-----2- 5-5522 E+E2Eecrsrsered 251 


Mục Lục 


Chương IV: Tương Ưng Nhập ........................... -. ---¿ c5 +55 ses+x+<ss2 232 
Chương V: Tương Ưng Sanh ..........................- -- 25 + s2s+*+s+es+x+e+s+2 255 
Chương VI: Tương Ưng Phiền Não .......................----52 52552252: 257 
Chương VII: Tương Ưng Sàriputfa............................--¿-c- 55555555552 259 
Chương VII: Tương Ưng Loài Rồng ........................---- ¿52-52 552 266 
Chương IX: Tương Ưng Kim Xí Điều........................--- 252 252 271 
Chương X: Tương Ưng Càn Thát Bà.......................... . ¿5-5 55+ 275 
Chương XI: Tương Ưng Thần Mây ........................-.-----2- 5-c5+- 278 
Chương XII: Tương Ưng Vacchagota.................... . - ¿+ +s+s+s++ 281 


Chương XIII: Tương Ưng Thiễn.....................-- 2-2 2522 22£22s2££2 284 


